Normœn Solomon 


4UDAISM 


A Very Shorf Iniroduction 


DÂN LUẬN VE 


DO THÁI 
GIÁO 


- Ẳ 
“ 


:a 

OZ 
xế 
®« 

> 

BÈo S2 - 
l3 sế1 


Tiến sĩ lNorman Solomon sinh ở 
Cardiff và học tại S† John“s College, 
Cambridge, nước Anh rồi trở thành 
rabbi (thảy giỏng) Do Thái giáo 
thuộc các cộng doàn Chính thống 
Manchester, Liverpool, London vò 
Birmingham. Ông còn là cựu chủ 
tịch Hội sinh viên Do Thói tai Anh, 
phó chủ tịch Đại hội Thế giới vẻ Đức 
tin và là nhà bảo trợ của Trung tâm 
Liên tín ngưỡng Quốc tế. 

\orman Solomon đã tham gia các 
cuộc đối thoại liên tín ngưỡng trong 
thế kỷ 20 trên mọi lục dịa. Ong da 
làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu 
Ngôn ngữ Hebrew và Do Thái của 
Đại học Oxford với tư cách chuyên 
gia cao cốp về tư tưởng Do Thới hiện 
dai, trước đó là giám đốc Trung tâm 
Nghiên cứu Do Thái giáo và Quan 
hệ Do Thai - Kitô giáo tại Selly ©ak 
Colleges, Birmingham. Từ 2004, 
ông là học giủ thường trú tợi 
Mandelbaum House thuộc Đợi học 
Sydney. Ong được trao giỏi thưởng 
Sir Sigmund Sternberg CC] Aword 
năm 1993 và Huy chương Phục vụ 
Xuốt súc của Đại học San Francisco 
năm 2000. 

Các tác phẩm nổi tiếng của 
Norman Solomon: Do Thới giúo vò 
lôn giáo thế giới {99 ]], Tờ điển lịch 
sử về Do Thái giáo (]998], Tuyển tập 
sách Talmud [2009), Sách Torah từ 
thiên đường [2O12)... 


< “ “.z.eC 1 
c^.. ~s— : « 


> F .“ ` 
“6K “6 <ố c2 v1? ?.zẻ co g” (ý 2£ « .‹.. 


Wj 


Tụ sách: Văn hóa xa hội 
Trân trọng giới thiêu sách đã phát hành: 


IX)YLFHAI KEEOGLAC) 


CÁC) 


VU: 


l NHOGIIAO) 
FAN 1XOGIAO 


HICILCLAC) 


*⁄.f) 


VAN  AN 01T J©Ô 


XUẤT BẢN, PHÁT HÀNH 

SAGH GÁC LOẠI, LỊCH TỪ, LIÊH BLOC 
AGENDA, SỐ TAY, TẬP HS, THIỆP... 

IN AN, ĐÓNG XÉN 

DAY CHUYỀN CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI 

THIẾT KẾ UẢNG DÁO 

CATALOGUE, BROCHURE, POSTER, T0 GAP, 
CÁC THỂ LOẠI VỀ LỊCH, SÁCH, TẠP GHÍ.. 
KINH DANH 

SIÊU THỊ TỒNG HỢP, THỜI TRANG MAY MÁC. 
VĂN PHÒNG PHẨM, QUÀ LƯU NIỆM, 

00 GHƠI TRẺ EM, BĂNG TỪ, ĐĨA CD, VCD, DVD... 


v [II siIl:ll: Yit llllit xịt ÍluUl 
C2XFC)R]) Normœn Solomon 


UNIVEIRSITY PRESS JUDAISM 


A Very Shorl Introduction 
lMHỤỤ - đò 


0U DÂN LUẬN VE 
—=.L DO THÁI GIÁO 


Dân luận tê Do Tbái giáo - cuôn sácb cô đọng của 
Norman Solomon là một dân nhập lý tưởng uào đạo Do 
Tbái như một thực thể tôn giáo tà như một lôi sóng 
Trong nô lực bbảo sát bản chát uà sư phái tr lên của Do 
Tbái giáo, cuốn sácb phác boạ những nên tảng thực 
bành của tôn giáo cổ xưa này, những lê bội, lời nguyên 
câu, phong tục tập quán uà các giáo phái... Những mói 
quan tâm uà tranh cái trong lịch sử Đà bôm nay của 
người Do Thái cũng đưọc đề cập môi cách sâu sắc, như 
ảnh bưởng nặng nè của thảm boạ Holocaust sau Thê 
chiến 2, sự thành lập quốc gia Israel, tình trạng người 
pbu mữ Do Thái trong xã bội biên đại cũng như các uán 
đè đạo lý y bọc uà tbương mại... 


Dãn luận uê Do Thái giáo 


® VP CTY & NHÀ SÁCH : 40 - 42 NG. THỊ MINH KHAI, 0.1 ĐT: 38.242.157 ` 
e SIÊU THỊ & NHÀ SÁCH : 01 QUANG TRUNG, 0. GÒ VẤP ĐT: 39.894.523 | | | 
-_1 


® NHÀ SÁCH VĂN LANG : 142-144 ĐINH TIÊN HOÀNG, 0.BT ĐT: 38.413.306 
® TRỤ $ CHÍNH & XƯỞNG IN : 06 NGUYỄN TRUNG TRỰC, 0.BT ĐT: 35.500.331 
Website: www.vœnlang.vn + Emocil: vhvl@vœnlang.vn R slloọz5074ll107688 


acebook. cow / Van Lang. vn Q lá - 69 000đ 


DÂN LUẬN VỀ 
DO THAI GIAO 


fH NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 


Norman Solomon : 


Người dịch: Lưu Huyền 


DẦN LUẬN VỀ 
DO THAI GIAO 


JUDAISM 


A Very Short Introduction 


dUDAISM - A VERY SHORT INTRODUCTION 2E 


Copyright © As per the OUP edition 

This translation of JUDAISM - A VERY SH0RT INTR0DUCTION 2E 

¡is published by arrangement with Oxford University Press. 
All rights reserved. 


Bản quyền bản tiếng Việt © Công ty CPVH Văn Lang, 2016. 
Mọi hình thức xuất bản, sao chép, phân phối dưới dạng in 

ấn hoặc chế bản điện tử, đặc biệt là việc phát tán qua mạng 
Internet, nếu không có sự đồng ý của Công ty Cổ phần Văn hóa 
Văn Lang bằng văn bản, đều được xem là vi phạm pháp luật. 


ÏI\u ÌlỊu 


LD)I T01 G6)1 T49 162t926s2 awetbgofadaaw4eáislsa5200 v3 9 
1 Ai là người Do Thái?................................ 18 
2_ Do Thái giáo và Kitô giáo 

đã tách khỏi nhau như thế nào?.................. 38 

Do Thái giáo đã phát triển ra sao?................ 62 

TỊCH Võ 1G HỘI s2 xx22151 42x00 seaebubi63000 A06 104 
5_ Đời sống tâm linh - Cầu nguyện, 

suy ngẫm và Torah............................... 125 
6 Một mái nhà Do Thái.............................. 153 
Z7 Thoát khỏi ghetto, vào vùng nước xoáy........ 174 
6Š Do Thái giáo thế kỷ 20............................ 195 
9 “Lẻ luật vĩnh hằng”, thời thế đổi khác .......... 223 
Phụ lục A - 13 nguyên tắc của đức tin............... 236 
Phụ lục B - Cương lĩnh Philadelphia 
đ1zjMiiz116:Iiso di n.ốẽ 238 
Gợi ý phản đọc thêm ................................ 242 


Người Do Thái phải chăng không có mắt? 
Người Do Thái phải chăng không có tay, 
không lục phủ ngũ tạng, không hình thể, 
không ngũ quan, không tình cảm, không 
đam mê? Chẳng phải người Do Thái ăn 
cùng loại thức ăn, bị tổn hại bởi cùng loại 
vũ khí, càng ốm đau trước bệnh tật, được 
cứu chữa bởi cùng loại thuốc thang, cùng 
hưởng nắng ấm hay lạnh lẽếo trong cùng 
mùa hè hay mùa đông như một Eitô hữu 
hay sao? Nếu ngươi đâm ta, máu ta há 
chẳng đổ sao? 
W¡lliam Shakespeare, 
Người lái buôn thành Venice, IIL 1, 63. 


, 
¿ 
l) 


Hinh 1. Dân di cư Do Thái từ khắp nơi đến Israel. Lưu ý rằng 
đặc điểm bề ngoài đa dạng ở họ cho thấy những cội nguồn 


sắc tộc phong phú. 


<2 7 


Lời nói đầu 


1) là một quyển sách được viết bằng Anh 
ngữ. Anh ngữ vốn không trung dung. Thứ 
tiếng này tiến hoá trong lòng nền văn mình Kitô 
giáo; bản thân nó chứa đầy những khái niệm và 
giả định thuộc về Kitô giáo.! Bởi Kitô giáo được 
sinh ra từ sự xung đột với Do Thái giáo của thế 
kỷ 1, và tự nhận bản thân chống lại Do Thái 
giáo, nên thật khó có thể ở bên trong nền văn 
hoá cũng như ngôn ngữ của một Kitô giáo vốn 
đầy định kiến ấy mà có được cái nhìn vô tư đối 
với Do Thái giáo như thể bạn đang nói đến Thần 
đạo [Shinto] hay Phật giáo vậy. Chỉ cần nghĩ đến 
một trong số những hàm ý miệt thị được chuyển 


+ Kitô giáo (phiên âm từtiếng Hy Lạp, Khristos) hay Cơ Đốc giáo 
(phiên âm từ tiếng Hoa), còn được gọi là Thiên Chúa giáo. 


-^& 9 


tải trong Anh ngữ bởi một từ đơn giản “Jew” 
IBọn Do Thái].? | 
Nếu nhận thấy mình đang bật ra câu hỏi 
kiểu, “Người Do Thái thì tin gì vào Jesus?”, hay 
“Cái gì là quan trọng hơn trong Do Thái giáo, 
đức tin hay công đức?”, thì bạn đã chọn nhầm 
điểm xuất phát, bạn đang tiếp cân với Do Thái 
giáo bằng hành trang văn hoá được du nhập 
từ Kitô giáo. Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho 
một vài vấn đề dạng này trong sách, nhưng 
nó sẽ không ích gì cho bạn trong việc nắm bắt 
Do Thái giáo như cách Do Thái giáo tự hiểu về 
mình, một cái nhìn từ bên trong; Do Thái giáo 
không xây dựng xung quanh .Jesus, cũng không 
cho rằng đức tin và công đức là những khái 
niệm đối nghịch. 
# Trong sách, người dịch sử dụng một số tài liệu tham khảo để 
chuyển ngữ và chú thích: 
-_ Thuật ngữ Thần học (Anh - Việt), Nhà xuất bản Tôn giáo, 
2014. 
- Từ điển Công giáo 500 mục từ, Hội đồng Giám mục Việt 
Nam, Nhà xuất bản Tôn giáo, 2011. 
-- Kinh Thánh, bản dịch tiếng Việt của nhóm Các Giờ Kinh 
Phụng Vụ (CGKPV). 
Các tài liệu tham khảo trên đây sẽ được tương ứng viết tắt 
thành TnzTH và TdCG. 
Việc sử dụng ngoặc vuông [ ] trước là để chỉ ra những diễn 
giải của người dịch, sau là để ghi chú lại những từ tương ứng 
được dùng trong nguyên bản. Ví dụ: Torah | Lề lối |. 


Vậy ta hãy khởi sự lại từ đầu và cố gắng 
khám phá: là một người Do Thái sẽ như thế nào; 
Do Thái giáo nhìn từ bên trong sẽ như thế nào. 
Và sau đây là một danh sách những thuật ngữ 
chính yếu được thảo nên bởi một nhóm Fitô hữu, 
những người đã cố định dạng những thuật ngữ 
có thể hữu dụng trong việc giảng giải cho người 
khác hiểu là một Kitô hữu sẽ như thế nào: 


Chúa Cha, Chúa Con 
và Chúa Thánh thần 


tình yêu thương 


Sự giáng sinh của 


Sống lại Chúa ‹Jjesus 

Sự cứu độ Hiệp thông với Chúa 
[Bí tích] Thánh tẩy qua bí tích thánh thể 
Sự tha thứ cầu nguyện 

Đóng đình câu rút tin cậy 

Hoán cải tình bằng hữu 

[Bí tích] Thêm sức “tái sinh” 

Thăng thiên vâng phục 

sự công chính hoá đời sống vĩnh hằng 
Sách thánh Các thánh tông đồ 
đức tin 


Danh sách tiếp theo được thảo ra bởi một 
người Do Thái giáo muốn giảng giải đức tin của 
mình cho một nhóm K1tô hữu: 

> Chúa Trời (mối quan hệ cá nhân, kế thừa lịch sử 
và có thể thay đốn) 


>_ Torah (cách thức, chỉ dẫn, giảng dạy, không phải luật) 

» mi£zva (“điều răn” - đơn vị thực tiễn của Torah 
= việc tốt) 

»_ averah (phạm giới, tội lỗi) 

» Ýchítựdo 

»_ teshuva (sự thống hối, “trỏ về” với Chúa Trời) 

”_ tefilla (cầu nguyện) 

>_ tsedaka (“công bình”, “đúng đắn” = đức công chính) 

>_ hesed (tình yêu, lòng trắc ấn, lòng tốt) 

»"ẻ yefser tov (“thôi thúc hướng thiện”; khuynh 
hướng bẩm sinh và tâm lý chuộng làm điều 
thiện), trái ngược với yetser hara (thôi thúc làm 
điều ác; [là] nguyên do và phương thuốc chữa trị 
cho sự bất trung, sẵn có bên trong mỗi cá nhân, 
với Chúa Trời) 

»_ Israel (dân tộc, vùng đất, giao ước) 


Một vài thuật ngữ (Chúa Trơi, Torah, Israel) 
tương đối quen thuộc với Kitô hữu sử dụng Anh 
ngữ; nhưng người soạn ra danh sách trên hắn 
cũng tin rằng chúng cần được chú giải, bởi vì, dù 
thân thuộc, chúng vẫn có thể bị hiểu sai. Nhiều 
từ ngữ trên đây là những từ thương ngày trong 
tiếng Hebrew;# nhưng để chuyển dịch nghĩa của 
chúng qua tiếng Anh cũng rất khó khăn. 


3 Ngôn ngữ Do Thái cổ và là ngôn ngữ được dùng trong 


sách Cựu ước. 


12 Sề&„ 


Thực tế, hầu hết các từ trong danh sách 
của Kitô hữu, ngoại trừ nhóm từ thuộc Kitô học 
“Chúa Con”, “Đóng đình câu rút”, “Thăng thiên” 
và “Sự giáng sinh của Chúa .Jesus”, đều có thể đã 
được người Do Thái dùng, song chúng sẽ mang 
những sắc thái khác và mang “sức nặng” cũng 
khác trong hệ thống của họ. Có những từ như 
“hiệp thông”, “sự cứu độ” và “sách thánh”, được 
sử dụng rộng rãi trong thực hành đức tin ở cả hai 
tôn giáo, điều này gây ra những nhầm lẫn sâu 
xa; ngôn từ họ dùng giống nhau, nhưng không 
hoàn toàn trùng khớp. Đôi khi, hai tôn giáo bị 
chia rẽ thay vì hợp nhất bởi chính những ngôn 
từ dùng chung này. 

Nhiều người nghĩ rằng tiếng Hebrew khó 
nhớ hay khó hiểu. Chúng sẽ được giải thích bất 
cứ khi nào cần thiết, song cách tốt nhất để hiểu 
chúng đã nằm ngay trong văn cảnh, khi bạn đọc 
quyển sách này hay những quyển khác, hay khi 
nói chuyện với người Do Thái - những người sử 
dụng chúng một cách tự nhiên. Nó giống như học 
thêm một ngôn ngữ, mà sự thực là bạn đang học 
thêm một ngôn ngữ, ngôn ngữ “tự nhiên” của Do 
Thái đião: 

Tôn giáo không phải là một khái niệm trừu 
tượng. Những người theo đạo có thể khẳng định 
rằng đã được Chúa Trời linh ứng, hay thậm chí 
Ngài chỉnh sửa đến từng câu chữ và hiệu lực đó 


là vĩnh cửu. Nhưng các bản văn ấy buộc phải 
được diễn dịch bởi con người trước khi tạo được 
tác động nào trong cuộc đời của họ, và câu chuyện 
đang chờ được mở ra trong những trang tới đây, 
là câu chuyện người Do Thái đã làm cách nào để 
tồn tại được cùng với kinh sách của mình trong 
suốt ha1 ngàn năm qua. 

Câu chuyện của chúng ta sẽ gồm bốn vai 
chính: Chúa Trời, Torah, dân tộc Israel, và thế 
giới xung quanh. Đây là câu chuyện mà những 
mối quan hệ trong đó có ý nghĩa quan trọng, và 
“cái riêng” (người Israel) luôn trong mối tương 
tác vững bền với “cá1 chung” (nhân loại như một 
toàn thể, trong hình thức các nền văn hoá xung 
quanh); sẽ bao hàm cả thách thức và đáp ứng, 
căng thẳng và giải pháp, cả bi kịch lẫn niềm 
hân hoan. 

“Do Thái giáo” là tôn giáo của người Do Thái. 
Hiển nhiên. Nhưng al là người Do Thái? Đây sẽ 
là đề tài của Chương 1. Vào lúc này, chúng ta 
xem người Do Thái là tất cả thành viên của các 
hội nhóm tự nhận là người Do Thái, trong mối 
quan hệ tích cực với những truyền thống được 
kiến lập nên bởi các rabb# của Sách Talmud 
(bạn có thể đọc về Sách Talmud ở Chương 3). 


* Rabbi, tiếng Hebrew, là người giảng dạy Torah. Ngoài ra, 


rabbi còn có vai trò quan trọng trong cộng đồng Do Thái. 


14 SÀ„ 


Định nghĩa này loại trừ quan niệm “tôn giáo của 
Cựu ước”, đang được giới thiệu là “Do Thái giáo” 
trong các trường thần học cực đoan. Thế giới của 
các rabbi cắm rễ vào thế giới của các kinh sách ` 
tiếng Hebrew, mà dựa trên đó họ tạo dựng thẩm 
quyền, song chúng ta sẽ sớm nhận thấy, điều đó 
có nhiều ý nghĩa hơn chỉ là đọc một bản văn theo 
nghĩa đen. 

Cũng vậy, định nghĩa về Do Thái này sẽ 
loại trừ “những nhánh Do Thái” khác, đã đâm 
chồi nảy lộc vào thế kỷ 1, ví dụ như, Essenes, 
Sadducees, Samarita và “Kitô hữu gốc Do TháT”, 
dù chúng ta sẽ gặp gõ vài nhánh ở Chương 2, khi 
kể lại câu chuyện vì sao Do Thái giáo và Kitô 
giáo, ban đầu vốn là một, lại tách đôi. 

Tôn giáo không thể tách rời khỏi xã hội, lịch 
sử hay những trải nghiệm xúc cảm và trí tuệ 
của người theo đạo. Bởi vậy, một vài thông tin 
về xã hội và lịch sử của người Do Thái sẽ được 
trình bày. 

Và bạn đọc sẽ tự chọn lựa việc tin vào lời kể 
nào trong những trường phái khác nhau về lịch 
sử Do Thái, người này kể cùng một câu chuyện 
theo cách thức rất khác so với người kia. Ví dụ, 
trường phái “sụt sù?”, là nói đến những ai mà 
với họ lịch sử Do Thái là khổ ải trầm luân, là 
đớn đau và tử đạo như thể hết người này đến 
người khác phải chịu ngược đã1; quan niệm này 


đã xuất hiện kể từ khi Ephraim xứ Bonn, vào 
thế kỷ thứ 12, chép lại danh sách tử đạo trứ 
danh, khi nạn thâm sát người Do Thái bị kéo 
theo cuộc Thập tự chỉnh thứ hai, ở Rhineland, 
nước Anh, và Pháp. Sau đó là trường phái 
“Jerusalem” (Ben Z1ion Dinur), những người 
thấy toàn bộ lịch sử Do Thái gắn liền với Xứ 
Israel [Land of Israel], và ở thái cực trái ngược 
là sử gia vĩ đại Simon Dubnow, nhấn mạnh vào 
những thành tựu tích cực của Tổ chức “Do Thái 
giáo Lưu vong” [Diaspora Judalsm]. Và có cả 
các nhà thần học truyền thống, tuân theo cung 
cách Kinh Thánh chuẩn mực, xem lịch sử như 
lời thuật lại những tội lỗi và sám hối của loài 
người cũng như ân thưởng và hình phạt của 
Chúa Trời, chia lịch sử thành những chu kỳ 
“tiền chế định” lớn, mà đỉnh điểm là sự xuất 
hiện của Đấng Cứu thế. Sherira Gaon, vào thế 
kỷ thứ 10 ở Đế quốc Babylon cổ, đã dựng lên 
khuôn mẫu cho những a1 cho rằng lịch sử nghĩa 
là tìm về truyền thống đích thực có từ thời 
Moses; Franz Rosenzwelg, vào thế kỷ 20, dường 
như từ chối kiểu lịch sử hệ trọng đó: “Chúng 
ta hướng về Chúa Trời trong mỗi hành vi đạo 
đức, nhưng không phải là một tổng thể đã hoàn 
chỉnh trong quá khứ; nếu không vì sao chúng ta 
còn cần một Chúa Trời nào nữa, nếu lịch sử vốn 
đã linh thiêng?” 


16 Sà „ 


Với chúng ta, dẫu sao, điều cần chú tâm thực 
sự là lịch sử sinh thành của Do Thái giáo. Những 
đớn đau và áp bức cùng những thời kỳ tha hương 
là không thể chối cãi, song điều thú vị là xuyên 
suốt nhiều thế kỷ, tinh thần ấy vẫn đâm chổi 
nảy lộc cùng với đám rước chưa có hồi kết của 
thơ ca và các vị thánh, của triết gia và những 
nhà bình giảng Thánh Kinh, của những nhà cổ 
ngữ học và những người tạo ra sách Talmud, của 
những học giả và cả những người không a1 biết 
đến - trong cùng một đức tin khiêm nhường. 


Ai là người Do Thái? 


(} chua là trái cây hay rau củ? Với nhà thực 
vật học thì không còn nghi ngờ gì nữa đó 
là trái cây, còn với người làm bếp thì là rau củ, 
nhưng cà chua tự thân nó sẽ nói gì? Giả như nó 
có thể suy nghĩ về vấn đề này, hắn là nó cũng gặp 
phải cùng loại khủng hoảng về đặc điểm nhận 
dạng mà người Do Thái gặp phải, một khi người 
khác cố khoác cho họ chiếc áo chật chội của một 
chủng tộc, một sắc dân hay một tôn giáo. Không 
chỉ cà chua lẫn người Do Thái đều chẳng đến 
nỗi quá phức tạp hay mơ hồ đối với chính họ, mà 
họ cũng không hắn thuộc về những phân nhóm 
được xác định một cách tiện lợi như một loại trái 
cây hay rau củ hoặc quốc gia hay tôn giáo, các 
nhãn hiệu được dùng để khu biệt những loại 
thực phẩm hay những dân tộc khác nhau. 


Nếu gặp trên đường thì làm sao bạn biết 
được họ là một người Do Thái? Bởi Do Thái có cả 
da trắng lẫn da đen, cả phương đông cũng như 
phương tây, có cải đạo cũng như “đạo gốc”, có vô 
thần cũng như nhiều dạng thức khác nhau của 
người mộ đạo, vậy thì có cách miêu tả nào chung 
hết cho tất cả không? Có cả thảy bao nhiêu 
những-Do- Thái khác biệt ấy? 


Do Thái từng là người như thế nào? 


Câu hỏi về đặc điểm nhân dạng người Do 
Thái, thật bất ngờ, là mới mẻ. Trong suốt thời 
Trung cổ, chẳng hạn, không ai cho rằng đó là 
vấn đề đáng lưu tâm. Họ biết a1 là người Do 
Thái. Người Do Thái là “dân tộc đặc biệt” [special 
people], “giống người được chọn” [the chosen 
people], như được chép trong Kinh Thánh, được 
Chúa Trời chọn làm trung gian cho sự mặc khải 
của Ngài. Nhưng họ đã chối bỏ Chúa djesus, và 
theo đó bị buộc tội và bị giáng xuống địa vị hèn 
mọn cho đến lúc, khi kỳ hạn đã trọn, họ sẽ nhận 
chân Chúa Jesus. Vào cuối thời Trung cổ, lời tiên 
tri ấy của Kitô giáo đã tự ứng nghiệm; K1tô hữu, 
bằng quyền lực chính trị sẵn có, đã đẩy người 
Do Thái xuống địa vị hèn mọn như được tiên 
đoán. Người Do Thái bị giam hãm trong các khu 
ghetto nghèo khó, bị buộc phải mặc quần áo có 


đánh dấu nhận dạng riêng, bị trục xuất khỏi các 
phường hội nghề nghiệp và truất quyền tư hữu 
đất đai, hứng chịu lời lăng mạ đổ xuống từ các 
bục thuyết giảng như kẻ giết Đức Kitô, bị buộc 
tội là thủ phạm đã đầu độc nguồn nước (suốt 
kỳ đại dịch Cái chết Đen); là đã làm ô uế bánh 
thánh; là đã mưu sát trẻ con Kitô hữu và dùng 
máu của chúng cho Lễ Vượt qua (cái gọi là “Phi 
báng máu”); và là thủ phạm của gần như mọi 
hành vi tội ác mà một trí óc tăm tối có thể gán 
cho một nhóm dị chủng. 

Điều này hiện rõ hơn, và khá chấn động, 
khi nhìn vào cách người Do Thái được miêu 
tả trong nền nghệ thuật của tín ngưỡng Kitô, 
nhất là ở phương Tây. Trước thế ký thứ 12, ta 
chắng có lấy một dấu hiệu hình thể để phân 
biệt họ với những người khác. Rồi, bất thần, 
mọi chuyện thay đối, và người Do Thái ở châu 
Âu được gắn cho nhiều đặc điểm hình thể mà 
người đương thời công nhận, giống như diện 
mạo của quỷ đữ; ngay đến thế kỷ 20, niềm tin 
dân gian bền vững ở nhiều vùng lạc hậu của 
châu Âu vẫn còn cho rằng người Do Thái có 
sừng. Nhưng, cố nhiên, không phải người Do 
Thái chủ tâm biến đối diện mạo của mình thành 
kì bí trong thế kỷ 12 rồi lại biến đổi thành bình 
thường trong thời hiện đại, mà chính những 
hình ảnh mang tính biểu tượng của Kitô giáo 


đã gắn kết huyền thoại về người Do Thái với 
hình tượng quy đữ. 

Nếp nghĩ phiến diện rập khuôn khởi sinh 
trong lòng “nhà nước thần quyền Kitô giáo” 
[Christendom] thời Trung cổ vẫn còn bền chặt 
ngay cả khi hệ thống đó sụp đổ dưới sức tác động 
của phong trào Kha1 minh. Ngay cả một lãnh tụ 
của phong trào, như Voltaire, cũng xem người 
Do Thái như là giống loài thấp kém. Từ chỗ chỉ 
là sự chống lại Do Thái giáo của Hội thánh trong 
phạm vi những vấn đề thần quyền, đã chuyển 
thành “chủ nghĩa bài Do Thái” [anti-Semitism] 
mang màu sắc chủng tộc, mà đỉnh điểm là để 
án Endlösung, hay Giải pháp tối hậu, của Quốc 
xã: kế hoạch nhục mạ và huỷ diệt “dòng giống 
Do Thái. 

Vào năm 1933, sự thật hiển nhiên là người 
Do Thái không có sừng hay bất kỳ đặc điểm nào 
khác khu biệt họ với những người khác đang sống 
ở Đức (hay ở bất kỳ nước nào). Nên, bất chấp 
lời tuyên truyền Quốc xã, thực tế về “sự bình 
thường” [normality] của người Do Thái là quá 
hiển nhiên, đến mức Bộ luật Nuremberg phải 
đưa ra một định nghĩa khập khiếng về người Do 
Thái: là bất kỳ a1 có ít nhất là một trong số các cụ 
cố là người Do Thái, nghĩa là 12,5% “dòng máu 
Do Thái”. Như là điểm xấu, Quốc xã dựa trên 
những sắc lệnh của Công đồng chung Laterano 


_6 x2 1 


VŨ - được triệu tập theo lệnh của Giáo hoàng 
Innocent III và nhóm họp vào năm 1215 - để 
soạn nên những điều luật sơ khởi về bài Do Thái, 
bao gồm tẩy chay, chia tách và phục trang dị 
biệt; chủ đích chính của bộ luật này là nhằm cô 
lập người Do Thái bằng cách làm họ trông khác 
với những người khác, bất chấp sự thật rằng tự 
nhiên đã ban cho họ vẻ ngoài phần lớn giống như 
những người khác. 


Người Do Thái từng nghĩ về mình như thế nào? 


Chừng nào các nền văn hoá xung quanh, các 
tín đồ Kitô giáo và Hồi giáo, còn khăng khăng 
định nghĩa người Do Thái là “một giống dân 
tách biệt”, rồi dựng lên luật lệ để thực hiện sự 
chia tách này, thì người Do Thái sẽ còn nhìn 
nhận xã hội theo những chuân mực của riêng 
họ, cũng như sẽ diễn dịch điều đó theo những 
thuật ngữ cổ xưa của các bản văn Thánh Kinh. 
Họ nhận mình là sắc dân được Chúa Trời chọn, 


một sắc dân sống lưu vong, rời xa miền đất hứa. 


Trong Giáo hội Công giáo, Công đồng chung là hội nghị cao 
nhất, quy tụ các giám mục và đại biểu Kitô giáo toàn cầu để bàn 
bạc và ban hành những sắc lệnh liên quan đến đức tin và luân 
lý áp dụng cho toàn thể Giáo hội./TđdŒG, tr. 72. Công đồng 
Laterano VỊ là Công đồng chung thứ XI. 


Họ đồng tình cùng những kẻ chống đối họ rằng 
họ bị lưu đày bởi tội lỗi đã phạm phải. Dù vậy, 
những kết cuộc mà họ nương vào thì khác hắn 
với những gì các tín đồ Kitô giáo và Hồi giáo 
tin tưởng. Trong khi các tín đồ Kitô giáo và (ở 
mức độ thấp hơn) tín đồ Hồi giáo cho rằng hình 
phạt của Chúa Trời đối với người Do Thái là sự 
thải loại và ruồng bỏ, thì người Do Thái tự bản 
thân họ lại nhận thấy đó là sự xác tín cho vai 
trò “được lựa chọn” đặc biệt của mình, bởi “với 
kẻ Ngài yêu thương thì Chúa tô® trách phạt” 
(Cn 8:12). Ỏ trong các quốc gia mà họ lưu vong, 
cũng như ở giữa những kẻ tôn sùng thần tượng 
“không thuần khiết”, những kẻ mà lời xu nịnh 
và ảnh hưởng tà ác bằng mọi giá phải bị khước 
từ, cho đến lúc Chúa Trời với sự khoan dung vô 
bờ quyết. định cứu chuộc và xoá bỏ tội trạng của 
con dân Ngài. 

Trong suốt thời kỳ Trung cổ, và rất lâu sau 
đó, hễ nơi đâu tinh thần thời cũ lẫn cấu trúc xã 
hội khi ấy còn bền rễ, người Do Thái không gặp 
phải “vấn đề nhận dạng”. Tập quán của riêng 
họ cùng với các nền văn hoá xung quanh tương 


8 Đức Chúa là từ để chỉ Thiên Chúa mỗi khi Ngài được gọi là 
YHWH (Yahwch hay Jehovah). Đây là tên cực trọng nên người 
Do Thái không phát âm, mỗi khi thấy từ đó, họ đọc trại là 
“A donaï”, nghĩa là “Chúa tôï”./TđdCG, tr.1 L7 


hỗ trong việc vạch ra một đường biên nhằm 
tách biệt người Do Thái khỏi những hàng xóm 
của mình. 

Cố nhiên, luôn tồn tại một vùng biên nhập 
nhằng, song chỉ là khoảng nhỏ, dễ dàng xác định 
nhờ vào các tập tục truyền thống. Chẳng hạn, 
nếu một đứa trẻ có cha mẹ người Do Thái, có thể, 
do bị kẻ thù bắt giữ, nên được nuôi lớn như một 
Kitô hữu, rồi sau đó lại được trả về với nề nếp Do 
Thái, thì nhân dạng của nó sẽ như thế nào? Hay 
nếu (có lẽ không thường xuyên) một phụ nữ Do 
Thái bị cưỡng đoạt bởi một người đàn ông Kitô 
hữu, thì nhân dạng của đứa con sẽ là gì? Luật 
lệ, ít nhất đã có từ thời La Mã, là rõ ràng. Đứa 
con của một người mẹ Do Thái thì là người Do 
Thái, và đứa con của một người cha Do Thái với 
một phụ nữ phi-Do-Thái thì không phải người 
Do Thái, trừ khi chính thức được hoán cải.” Điều 
luật này vẫn được áp dụng trong hầu hết các 
cộng đồng Do Thái, dù gần đây dưới tác động của 
xu thế hướng tới bình đẳng giới tính, các Cộng 
đoàn Do Thái Cải cách tại Hoa Kỳ đã quyết định 
rằng, nếu cha hoặc mẹ là người Do Thái thì đứa 
con có đầy đủ quyền lợi của một người Do Thái 


kí Trong Cựu ước, hoán cải có nghĩa ăn năn hối hận, đổi hướng, 
từ bỏ ngẫu tượng, thay đổi cách sống, trở về với Thiên Chúa 


(x.Kn 11,23; Is 1,27; Tb 14,6)./TđŒCG, tr. 167 


2 =E = 
4 =— 
————— {* C— 


sống trong cộng đồng mà không cần phải trải 
qua nghi thức trở lại đạo. 


Bây giờ người Do Thái nghĩ về mình là người như 
thế nào? 


Trong nghiên cứu mới đây về căn tính Do 
Thái, Michael Meoyer, giáo sư ngành Lịch sử 
Do Thái của Hebrew UDnlon College - ‹Jewlsh 
Institute of Religlon? [HUC-JTR] là trường dòng 
Hợp nhất Do Thái - Viện nghiên cứu Tín ngưỡng 
Do Thái tại Cincinnati, triển khai nghiên cứu 
của nhà xã hội học Erik H. Erikson cho cách 
hiểu về căn tính như là 


tổng hoà các đặc tính mà một cá nhân tin rằng 
đó là những gì cấu thành nên cái tôi của riêng họ. 
Căn tính mỗi cá nhân được tạo thành dựa trên 
sự sao chép nguyên mẫu, xảy ra trong giai đoạn 
tiếền-trưởng-thành, từ những ai có mối quan 
hệ thân thuộc với đứa trẻ, hay từ những hệ giá 
trị và những hình mẫu hành vi ở những người 
này. Khi một cá nhân trưởng thành, kết quả của 


những sao chép nói trên phải tích hợp được vào 


8#. Hebrew Union College - Jewish Institute of Religion (HÚC- 
JIR) là trường dòng Do Thái cổ xưa nhất hiện còn hoạt động 
ở châu Mỹ. 


không chỉ với hệ giá trị của người khác mà còn 
với các chuẩn mực của xã hội mà cá nhân đó sẽ 
hoà nhập. Quá trình nhắc đến sau có nghĩa là “sự 
hình thành cá tính” [identity formatlon]... 


Việc tích hợp được vào “với các chuẩn mực của 
xã hội mà cá nhân đó hoà nhập” không đặt ra vấn 
đề to lớn cho người Do Thái tại các khu ghetto; 
các chuẩn mực và hệ giá trị của một xã hội biệt 
lập mà họ nhận thấy bản thân mình thuộc về - là 
xã hội Do Thái - không tạo nên xung đột nghiêm 
trọng với các chuẩn mực và hệ giá trị họ nhận 
được từ môi trưởng gia đình mình. G1a đình, cộng 
đồng, cùng sự xa lánh thế giới bên ngoài, đã phối 
hợp với nhau để vẽ ra một căn tính rõ ràng. 

Dù vậy, cùng với việc người Do Thái dần giành 
được quyền công dân ở châu Âu và ở Mỹ rồi nhận 
thấy mình là công dân của các quốc gia mới, hoặc 
thậm chí là của một thế giới mới, nhiều người 
trong số họ được/b] trình hiện trước các chuẩn 
mực và hệ giá trị khác biệt đến tận gốc rễ so với 
những gì họ thủ đắc thuở nhỏ. Vì thế, căn tính Do 
Thái thành ra kém rõ ràng, kém vững chắc. 

Meyer khẳng định rằng có ba thành tố góp 
phần vào sự tạo thành căn tính Do Thái đương 
thời: sự khai minh, chủ nghĩa bài Do Thái, và sự 
trỗi dậy của Nhà nước Israel. Chúng ta sẽ xem qua 
cách những thành tố này đã và đang vận hành. 


26 Sà_ 


Tiến trình khai minh, mà qua đó người Do 
Thái, khi được phóng thích khỏi những giam 
hãm của đời sống ở các khu ghetto, tự mình hoà 
nhập vào đời sống hiện đại, nghĩa là có nhu cầu 
trong việc biện bạch hành vi của họ dựa trên 
lý lẽ - cơ sở chung của biện luận, hơn là viện 
đến thẩm quyền của bất kỳ điều gì khác, ví dụ 
một mặc khải cá biệt. Cũng có nghĩa là luật 
pháp [public law] nên đối xử với mọi người trong 
cùng một cung cách bình đẳng: điều này mang 
lại cho người Do Thái những quyền công dân mới 
mẻ, nhưng đồng thời cũng phủ nhận quan niệm 
tự nhận của họ như một “dân tộc đặc biệt”. 

Khó thể có lý lẽ nào sắc bén hơn những lời 
của Bá tước Clermont-Tonnerre, trước Hội đồng 
[Lập hiến] Quốc gia của chính phủ Cách mạng 
Pháp năm 1789, đòi hỏi cho người Do Thái được 
quyền công dân đầy đủ: “Người ta phải từ chối 
mọi thứ hên quan đến Do Thái như một đất nước, 
nhưng người ta buộc phải trao cho họ mọi quyền 
của một cá nhân; họ phải là công dân”. Người Do 
Thái, như vậy, được công nhận có được đầy đủ 
quyền lợi của một công dân Pháp; đối lại, họ buộc 
phải từ bỏ đặc điểm riêng cũng như quyền tự trị 
của một cộng đồng. Lựa chọn của mỗi cá nhân 
nay thế chỗ cho sự áp đặt từ uy quyền truyền 
thống của cộng đồng, và tín ngưỡng nay trở thành 
một vấn đề mang tính “riêng tư”. Dù cho nhiều 


Hình 2. Ít lãnh tụ nào đóng góp nhiều cho việc thúc đẩy bình 
quyền tại châu Âu như Napoleon Bonaparte. Vào năm 1807, 
ông đã cho nhóm họp một “Sanhedrin” (Thượng hội đồng) 
gồm những người Do Thái có địa vị nhằm xem xét phê chuẩn 
các cam kết mà ông mong muốn sẽ là cơ sở cho một quyền 
công dân trọn vẹn. 


người Do Thái đã chào đón biến chuyển này, trào 
lưu đã lan nhanh tới nhiều vùng ở Trung Âu, 
một số người bảo thủ đã phản đối một cách kịch 
liệt, xem đó như mối nguy cho uy quyền cộng 
đồng, và cho đức tin cùng tập tục Do Thái truyền 
thống. Như Peter Berger đã chỉ rõ, sự lạc giáo? 
[heresy] trở thành tình trạng phổ biến trong trào 
lưu hiện đại một khi cấu trúc khả tín của những 


Ð “Lạc giáo [heresy] là ngoan cố chối bỏ một chân lý về đức tin 


hoặc ngoan cố hồ nghi về chân lý ấy...” (GLHTCG 2089)/ 
TđdŒG, tr. 199 


28 Sà=_ 


tập quán chung bị chất vấn và sự lựa chọn ở mỗi 
cá nhân thế chỗ cho việc tuân phục uy quyền 
hằng tồn tại trong một cộng đồng. 

Chủ nghĩa bài Do Thái, theo lời Meyer, đã 
có anh hưởng khó phân định đối với căn tính Do 
Thái. Một mặt, việc bị chối bỏ bởi thế giới bên 
ngoài lại củng cố thêm cho căn tính Do Thái; 
những phong trào chấn hưng trong các tôn giáo 
khác thường hết lần này đến lần khác dung 
dưỡng óc kỳ thị hay thói bức hại người Do Thái, 
vì lẽ những hình mẫu lý tưởng lý trí của phong 
trào khai minh cũng như tính phổ quát đã mất 
dần ảnh hưởng. Sự kiện Damascus năm 1840, 
khi người Do Thái ở đó bị buộc tội sát nhân cho 
mục đích tế lễ cùng lời đe doạ sẽ bị hành quyết 
hàng loạt, đã làm dấy lên nhiều cuộc tuần hành 
phản đối trong cộng đồng Do Thái ở khắp mọi 
nơi. Sự kiện Mortara vào năm 1858, khi đứa trẻ 
Do Thái bị bí mật mang đi làm phép rửa tội bởi 
một người giúp việc nhà là Kitô hữu rồi buộc 
phải vào sống trong tu viện, đã trực tiếp dẫn đến 
sự thành lập của Ban Đại diện con dân Israel!" 


1°. Board oƒ Delsgafes oƒ American lsraelifes, trong đó Israelites 
được dịch ra thành “children of Israel”, các con của Israel. 
Theo Thánh Kinh thì Jacob được Chúa ban tên Israel. Từ này 
trước tiên là biệt danh của Tổ phụ Jacob (x. St 32, 29), về sau 


trở thành tên của dân tộc phát xuất từ ông. 


tại Mỹ vào năm 1859 và đến năm 1860, sự thành 
lập của Liên minh Do Thái toàn câu tại Pháp, 
nhằm nuôi dưỡng một cảm thức về tình đoàn kết 
giữa người Do Thái trong khi vẫn phục vụ cho 
mục tiêu chủ yếu là bảo vệ quyền lợi của người 
Do Thái. 

Mặt khác, chủ nghĩa bài Do Thái lại khiến 
người Do Thái chối bỏ hay che giấu những đặc 
trưng Do Thái ở bản thân, bằng cách hoà mình 
vào nền văn hoá xung quanh; khi cảm thấy rằng 
người Do Thái bị hạ thấp theo cách đánh giá của 
những người phi-Do-Thái, họ có thể cũng cảm 
thấy bị hạ thấp thật, rồi bằng cách nào đó hấp 
thụ định kiến chống lại chính mình và dẫn tới 
mặc cảm tự ghét bỏ. Theo lời của Michael Meoyer, 
“định kiến bài Do Thái sản sinh ra một ý thức 
tăng cường tự giác trong việc dè chừng căn tính 
Do Thái ở bản thân mỗi khi có mặt của những 
người không phải Do Thái, điều này đưa đến một 
nỗ lực nhằm giữ cho căn tính Do Thái ấy trở nên 
vô hình, trước con mắt của những người ngoài, 
mà họ [người Do Thái] đang muốn chiếm được 
cảm tình”, 

Một triết gia là Moses Hess đã cố gắng tìm 
kiếm sự hoà hợp với căn tính Do Thái bản thân, 
cá1 căn tính mà ông xác nhận thêm, trong trước 
tác Rome và .JJerusalem, rằng không phải thuộc về 
phạm trù tín ngưỡng mà là quốc gia. Hess đã đáp 


a0 Sà_ 


ứng cho yếu tính thứ ba đối với căn tính Do Thái ở 
thời hiện đại, khái niệm của “cuộc trở về Z1ion”.H 
Nghịch lý của chủ nghĩa phục quốc Do Thái 
[Z1onism] (thuật ngữ chỉ xuất hiện từ năm 1892) 
nằm ở cội nguồn song đôi của nó, cả tín ngưỡng 
lẫn thế tục. Trong cảm thức tín ngưỡng, việc trở 
về Zion cũng lâu đời như lời hứa của Chúa Trời 
ban cho Abraham vùng đất trú ngụ, và cảm thức 
này càng được bồi đắp qua thời gian nhờ vào các 
sách thánh,! vào lời nguyện cầu, và lòng khát 
khao được hoàn thành những điều răn của Chúa 
Trời nơi miền đất thánh. Ngay từ năm 1782, 
Eliah thành Vilna! đã trải nghiệm một “thị 
kiến” kêu gọi trở về Zion, và kèm theo đó là một 
chương trình thiết thực nhằm tái sinh vùng đất 
này; trong khi vào những năm 1840, một rabbi 
người Serbia, Yehuda Alkalai, không chút nghi 
ngờ gì là chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa dân tộc 


1! Zijon: Thủ đô Jerusalem, hay khu vực chính của thành phố 
(nơi có Đền thờ) và cũng được dùng theo nghĩa bóng, ám chỉ 
thành đô Thiên Chúa trên trời (Is 60,14; Dt 12,22; Khl4,1)./_ 
TngTH, tr. 382 
scripture, Thánh Kinh, sách thánh (tiếng Latin, scripfura: điều 
được viết). Những sách được viết do thánh thần linh ứng và 
chứa đựng mặc khải của Thiên Chúa cho con người. Danh từ 
này có thể áp dụng cho toàn bộ các sách, hay một câu văn./ 
TngThH, tr. 306 


13 ViJna là biến âm của Vilnius, thủ đô Lithuania. 


12 


vùng Balkan, đã tái lập giấc mơ cổ xưa được trỏ 
về Z1Ion thành một dạng thức gần hơn với những 
thuật ngữ chính trị đương thời. 

Thúc đẩy trọng yếu, dù vậy, xảy đến chậm 
hơn trong cùng thế kỷ 19, từ những người Do 
Thái xã hội chủ nghĩa thế tục, như Moses Hess, 
và kết tụ ở Theodor Herzl, “cha đẻ của chủ nghĩa 
phục quốc Do Thái hiện đại”, hết thảy đều bác bỏ 
những niềm tin tôn giáo truyền thống. Họ khám 
phá ra rằng phong trào khai minh và tính phổ 
quát đã làm xói mòn căn tính Do Thái song lại 
thất bại trong việc loại bó chủ nghĩa bài Do Thái. 
Sự bất mãn này ở họ đối với tính phổ quát âm 
vang từ chính nỗi bất mãn của các triết gia khác, 
những người theo chủ nghĩa dân tộc cũng sống 
ở thế kỷ 19, nhưng nhận ra rằng không thể gắn 
kết bản thân với chủ nghĩa dân tộc cục bộ ở châu 
Âu mà không buộc phải từ bỏ căn tính Do Thái 
của mình. Họ thoát khỏi thế lưỡng nan này bằng 
cách vun bồi cho một chủ nghĩa dân tộc riêng cho 
người Do Thái - chủ nghĩa phục quốc Do Thái. 

Asher Ginzburg, được biết đến rộng rãi qua 
bút danh tiếng Hebrew Ahad Ha-Am (người 
trong dân chúng”), đã chủ tâm kiến lập một căn 

tính Do Thái theo nghĩa thế tục. Tư tưởng “phục 
_ hưng văn hoá Do Thái 
ông là lời kêu gọi quay về với vùng đất thực của 


[cultural Z1onism] của 


Israel và tạo dựng tại đây một nền văn hoá mới 


3 2 — 
-——=-___—  Ss 


của người Do Thái, trong khi vẫn bảo tồn được lề 
luật luân lý đã được rao truyền trong lời tiên trị, 
nhưng được giải thoát khỏi sự bó buộc của tín điều 
tôn giáo cũng như trong nghi thức của các rabb1. 

Tâm thế hoài nghi tín ngưỡng ở các nhà 
phục quốc Do Thái theo đường hướng chính trị 
[political Zlonlist] đã từng là sự tuyệt thông đối 
với các thủ lĩnh tôn giáo. Dù vậy, phong trào của 
các nhà phục quốc Do Thái theo đường hướng 
tôn giáo [religlous ZlionIst] cuối cùng cũng hình 
thành, và, nhất là kể từ sau nạn diệt chủng 
Holocaust và sự thành lập chính thức của Nhà 
nước Do Thái. Dù vậy, cuộc tranh chấp lâu đời 
giữa những người Do Thái thế tục và theo đạo 
chẳng cách nào biến mất được, mà vẫn tiếp tục 
qua các cuộc tranh luận hay căng thẳng xã hội 
trong nội bộ đất nước Israel. 


Người Do Thái ở đầu? 

Trước khi Thế chiến 2 bùng nổ vào năm 1939, 
có khoảng mười triệu người Do Thái sinh sống ở 
châu Âu, năm triệu ở châu Mỹ (chủ yếu ở Bắc 
Mỹ), 830.000 ở châu Á (cả ở Palestine), 600.000 ở 
châu Phi, và một ít ở châu Úc, tính chung là vào 
khoảng mười tám triệu người. 

Sáu triệu sinh mạng (con số chính xác hiện 
vẫn còn gây tranh cãi) đã bị tàn sát. Việc người 


Do Thái di cư rời bỏ vị thế trung tâm về văn 
hoá Do thái ở Trung Âu, sự thủ tiêu phần đông 
những al còn ở lại, sự lớn mạnh của các cộng 
đồng Do Thái định cư ở Palestine/Israel, và sự 
trục xuất hay đào thoát của người Do Thái khỏi 
nhiều vùng ở Cận Đông và Bắc Phi, đã làm biến 
đối đến tận gốc rễ số liệu nhân khẩu học của thế 
giới Do Thái. Bắc Mỹ và Israel bấy giờ là ngôi 
nhà cho những cộng đồng trọng yếu của người 
Do Thái, số người Do Thái ở Pháp đã vượt qua 
con số ở Anh để trở thành cộng đồng đông đúc 
nhất ở châu Âu, không tính nước Nga, và các 
cộng đồng đã từng thịnh vượng tại các quốc qua 
Hồi giáo như A1 Cập, Iran và Iraq đã hoàn toàn 
biến mất (xem Bảng 1.1). 


Căn tính đương thời 


Vào năm 1992, Hội nghị chuyên đề về 
Căn tính Do Thái tại châu Âu được nhóm họp 
ở Oxford. Nhà nhân loại học xã hội, tiến sĩ 
jJonathan Webber, đã có lời cảnh báo chống lại 
những nỗ lực nhằm quy giản căn tính Do Thái 
thành những đặc tính bề mặt, bởi vì chúng có 
thể bị hiểu nhầm. Ví dụ là những người Do Thái 
phái Hasid Chính thống nghiêm ngặt có thể 


14. Hạsij tiếng Hebrew nghĩa là mộ đạo; xem thêm Chương 3. 


34 SÀ&„ 


BẢNG 1.1 - Các quốc gia có ít nhất 
10.000 người Do Thái sinh sống (năm 2000) 


Argentina 240 | Moldova 
Áo 12 | Nam Phi 
Bỉ 30 | Nga 
Brasil 250 | Panama 
Canada 356 | Pháp 
Chile 25 | Romania 
Đan Mạch 10 | Séc 

Đức 67 | Tây Ban Nha 
Hà Lan 25 | Thổ Nhĩ Kỳ 
Hoa Kỳ 5950 | Thuy Điển 
Hungary 100 Thuy Sĩ 
Latvia 17 | Úc 
Lithuania 11 | UK* 
lran 25 | Ukraine 
Israel 5619 | 
Ma-rốc 10 | 
Mexico 


Uruguay 
Venezuela 


* Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 


xuất hiện với phục trang hoài cổ; nhưng họ đã 
sống còn và phát đạt tại những đô thị trung tâm 
hiện đại như New York. Một trong số các nguyên 
do là họ đã tìm thấy những cách thức thích ứng 
để dự phần vào các cơ cấu kinh tế của xã hội tư 
bản hiện đại. 


Webber đã đúng khi đưa ra lời cảnh báo, song 
tình huống thậm chí còn phức tạp hơn những gì 
ông gợi ra. Căn tính của mỗi cá nhân là một tích 
hợp của nhiều yếu tố, và các yếu tố thuộc về Do 
Thái thì chỉ là một phần trong cả toàn thể. Người 
Do Thái ở châu Âu ngày hôm nay hình thành 
nên các khía cạnh Do Thái trong căn tính của họ 
từ một phổ rộng của những tuỳ chọn, khả dĩ có 
được nhờ vào nghiên cứu các nguồn tài liệu cũng 
như thông qua tiếp xúc với những người Do Thái 
khác. Ở một mức độ nào đó, những tuỳ chọn mà 
họ thực sự chọn sẽ chịu ảnh hưởng từ gia đình, 
cộng đồng, trải nghiệm cá nhân, và nền văn hoá 
xung quanh. Nổi trội trong số các lý do được xem 
là có ảnh hưởng đến căn tính, giả thử họ đã có 
được vốn hiểu biết cơ bản, sẽ là tác động của sự 
kiện Shoah (nạn diệt chủng Holocaust) và tầm 
quan trọng của Nhà nước Israel. 

Hầu hết những quốc gia có người Do Thái 
sinh sống ngày nay đã hình thành các nhà nước 
thế tục và các xã hội đa tín ngưỡng. Chính môi 
trường này đã tạo nên thời cơ vô tiền khoáng hậu 
cho sự phát triển của căn tính, cho phép cá nhân 
mỗi người Do Thái có khả năng chống lại những 
định nghĩa mang tính áp đặt của uy quyền về 
“chất Do Thái”, điều này đúng với cả những định 
nghĩa được tạo nên bởi các thủ lĩnh của chính 
người Do Thái. 


— —— \Š`` 


Dĩ nhiên, các cộng đồng và cả những cấu trúc 
lớn hơn nữa phải hình thành, và sẽ có được một 
“giới hạn” mà trong đó đưa ra được ít nhất một 
định nghĩa tối thiểu về những gì được và không 
được tính là thuộc về cộng đồng của mình. Những 
cộng đồng và tổ chức như vậy nên tìm kiếm một 
biên độ tối đa trong sự chấp nhận và công nhận 
lẫn nhau. Một số có thể cảm thấy bất an nếu 
những chuẩn mực không được định rõ, song điều 
này ít xấu xa hơn là đồn ép tự do cá nhân và trì 
kéo bước đổi mới của Do Thái giáo. 

Không al có thể biết được hình mẫu nào mà 
căn tính Do Thái sẽ trở thành khi mọi chuyện đã 
lắng xuống trên vùng đất châu Âu mới, hay khi 
nào và chỉ khi nào hoà bình bền vững đến với 
[srael và Trung Đông. Những dạng thức mới và 
cá biệt của Do Thái giáo cùng căn tính Do Thái, 
không nghi ngờ gì nữa, sẽ lại nổi lên. 


Do Thái giáo và Kitô giáo 
đã tách khỏi nhau như thế nào? 


Khởi đầu mọi chuyện 


Do Thái giáo bắt đầu bao giờ? Có phải đó là 
“tôn giáo cổ xưa nhất trên đời” không? Hẳn là 
không, nếu bạn tin vào câu chuyện của các nhà 
khoa học về quá trình tiến hoá của loài người. 
Con người ở thời Đồ đá cũ, ở hàng chục ngàn năm 
trước đây, chắc hắn cũng có những niềm tin tôn 
giáo cùng những nghi lễ cúng tế, như thấy được 
qua các bức tranh tương trong các hang đá mà 
họ trú ẩn cũng như qua cách họ chôn cất người 
chết. A1 Cập, những ngôi đền và tôn giáo của nó 
đã xưa cũ khi Moses vẫn còn là một thiếu niên 
sống giữa chốn cung đình của pharaoh. 


Nhưng có lẽ bạn muốn đặt lòng tin vào khải 
lộ trong Kinh Thánh. Khi đó, câu trả lời tuỳ 
thuộc vào việc bạn có ý gì khi nhắc tới “Do Thái 
giáo”. Ý bạn là giáo phái của Abraham (khoảng 
thế kỷ 18 TƠN), nhân vật được xem là tổ phụ của 
người Do Thái (và cũng do vậy, ngẫu nhiên cũng 
của người Ả-rập)? 

Hay Do Thái giáo chỉ mới khởi nên khi Moses 
nhận được Mười Điều Răn tại núi Sinal, khoảng 
bốn hay năm trăm năm sau thời Abraham? Hay 
trễ hơn nữa, khi những bản sách thánh tiếng 
Hebrew (“Cựu ưóc”) đã hoàn tất? 

Có một vấn đề lớn trong mỗi cách trả lời 
trên đây. Do Thái giáo như ta nhận thấy ngày 
hôm nay đã khác nhiều so với tôn giáo được chép 
trong Kinh Thánh. Chẳng hạn, người Do Thái 
không thực tin vào việc “mắt đổi mắt”; và người 
Do Thái theo khuynh hướng truyền thống nhiệt 
thành ủng hộ ý tưởng về sự sống sau cái chết dù 
cho không tìm thấy ghi chép nào khẳng định rõ 
ràng chủ đề này trong sách thánh tiếng Hebrew. 
Nên nói rằng tôn giáo của người Do Thái như 
cách chúng ta hiểu hôm nay như thể một tôn 
giáo đã được ba hay bốn ngàn năm tuổi thì hắn 
là sai lầm. Điều đúng đắn nhất có thể nói được 
là “gốc rễ” của tín ngưỡng Do Thái - những thời 
đoạn sớm sủa nhất của Kinh Thánh - đã tồn tại 


ngần ấy năm. 


Cách tính năm 


Người Do Thái theo khuynh hướng truyền thống, dựa 
vào Kinh Thánh, lần ngược lại lịch sử đến thời của Adam 
và Eve. Cách làm đó cho kết quả là thời của Adam và 
Eve xảy ra vào năm 3760 TCN [BCE], điều này lý giải vì 


sao “lịch Do Thái”, hiện vẫn còn được dùng cho mục 
đích tín ngưỡng, đã có ngần ấy năm trước thời điểm 
CN [CE] (=AD).15 Chẳng hạn, 1998 là năm AM 5758, và 
2000 là năm 5760 (AM viết tắt cho anno mundi, hay 
năm thế gian tính từ Thọ tạo18 khởi đi). 


Dù vậy, việc nhắc đến “Do Thái giáo” trong 
cuốn sách này có hàm ý nhiều hơn là chỉ những 
gốc rễ đó. Hoặc có ý trỏ đến “Do Thái giáo cách 
thầy truyền dạy” LRabbimic Judaism], cách sống 
được kiến lập bởi các rabbi từ khoảng thế kỷ 2 trở 


15. AD là viết tắt của từ tiếng Latin Anno Domini, là “năm Chúa 
giáng sinh”[/TngTH, tr. 48]. BC là Before Christ, nghĩa là, 
[năm] “Trước Chúa Kitô”[/TngTH, tr.48]. Các ký hiệu 
này chủ yếu được dùng trong cách tính lịch của Giáo hoàng 
Gregorius (Gregorian calendar) hay lịch của Julius Caesar. 
Cách tích lịch của Giáo hoàng Gregorius (còn được gọi là 
Tây lịch) được sử dụng rộng rãi hơn cả. 

Về BC/BCE và AD/AC/CE: việc sử dụng cặp ký hiệu BCE/ 
CE (Before Common Era/Common Era) bày tỏ một thái độ 
có phần trung dung đối với đức tin Kitô trong khi thảo luận. 

1% Thuyết Sáng tạo (Creationism) cho rằng vũ trụ được Thiên 
Chúa tạo dựng nên. Iheo đó, “Thiên Chúa là Đấng Tạo dựng, 


còn vũ trụ là thọ tạo”. 


đi, và được bắt nguồn từ Kinh Thánh. “Do Thái 
giáo cách thầy truyền dạy” là cơ sở cho mọi hình 
thức Do Thái giáo hiện có. Thật ra, người Do Thái 
phái Cải cách không col trọng những lời các rabbi 
nói như người Do Thái phái Chính thống (khác 
biệt giữa phái Chính thống và phái Cải cách được 
mô tả ở Chương 7). Song với cả hai phái Chính 
thống lẫn Cải cách, Do Thái giáo cách thầy truyền 
dạy chính là mốc tham chiếu cho niềm tìn và tập 
tục riêng mà mỗi trường phái hướng đến. 

Có thể miêu tả Do Thái giáo cách thầy truyền 
dạy như một tôn giáo của “Torah song hành”, bởi, 
cùng với bản sách Torah được chép thành văn 
(các bản sách thánh tiếng Hebrew), nó còn công 
nhận một bản “Torah truyền khẩu”, mà qua đó 
bản thành văn được diễn giải và thêm thắt. (Có 
thể bạn sẽ bắt gặp các thuật ngữ như “luật viết” 
và “luật miệng”, song “luật” không phải là hạn 
từ dịch chuẩn xác cho “Torah”, vốn đĩ gần hơn 
với “cung cách/lối sống” hay “chỉ dẫn”.) 

Bây giờ cả người Kitô giáo! lẫn người Do Thái 
giáo đều muốn lần ngược gốc tích tôn giáo của họ về 
tận thởơi Moses, Abraham, Adam và Eve (với một 
khác biệt nhỏ, khi Giám mục Dssher tính toán thời 


1. Kitô giáo là tôn giáo do Jesus Christ (người ở Nazareth, xứ 
Palestina, nay thuộc Israel) sáng lập, đặt nền tảng trên cuộc sống, 


lời rao giảng, sự chết và sự sống lại của Ngài./TdCG, tr.1Ø7 


ú 
l 


điểm tạo dựng của Adam và ve, đã đưa ra con số 
năm 4004 Trước Chúa Kitô thay vì là năm 3760 
Trước Chúa Kitô như theo cách tính của người Do 
Thá)). Họ cùng khẳng định sách Torah - các bản 
sách thánh tiếng Hebrew - là của mình. Cũng như 
người Do Thái, họ không đọc hiểu các bản sách 
thánh tiếng Hebrew theo cảm quan thông thường. 
Tuy vậy, họ diễn giải chúng không phải theo hướng 
hoà hợp cùng những lời “Torah truyền khẩu” của 
các rabbi, mà theo tinh thần của Tân ước. 

Nhưng khác biệt trong cách diễn dịch chưa 
đến mức rõ rệt cho đến khi các thư thánh Paul18 
[Phaolô] được viết ra. Đến một thời điểm nhất 
định trong quá khứ, có lẽ vào giữa thế kỷ đầu tiên 
đối với thế hệ những ai lớn lên kể từ khi jJesus 
xuất hiện thì hãy còn chưa có lằn ranh nào chia 
cách giữa Do Thái giáo và Kitô giáo. ‹Jesus, chưa 
từng hình dung mình rao giảng một tôn giáo nào 
khác ngoài Do Thái giáo, hay rao giảng gì khác 
ngoài sách Torah; “Anh em đừng tưởng thầy đến 
để bãi bỏ Luật Moses hoặc lời các ngôn sứ. Thầy 


18 Thánh Paul hay còn gọi là tông đồ thứ mười ba, tuy không 
trực tiếp nghe Jesus giảng đạo, thậm chí trước đó còn tham 
gia bắt bớ các Kitô hữu, song sau một thị kiến trên đường đến 
Damascus, ông đã hoán cải và đã trở thành một hạt nhân tích 
cực của Kitô giáo thời kỳ đầu. Thánh Paul còn được gọi là 
Tông đồ của dân ngoại. Tông đồ là từ viết tắt của “chính tông 


môn đồ”, nghĩa là những sứ đồ đầu tiên.../TđdCG, tr.35Š 


đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện 
toàn”.(Mt 5:17 [CGKPVỊ). Có hỏi Jesus hay bất 
kỳ a1 trong số những tông đồ của ngài tôn giáo của 
họ là gì, hắn họ sẽ đáp rằng “của người Do TháT. 
Vậy thì vì sao có sự chia tách rồi trở thành hai 
tôn giáo, có liên hệ mật thiết với nhau, song tách 
biệt? Có một truyền thuyết của người Do Thái kể 
lại, và một phiên bản khác của Kitô hữu. 
Truyền thuyết của người Do Thái: Do Thái 
giáo là một tín ngưỡng cổ xưa, được Moses thụ 
đắc trên núi Sinal rồi được bảo tồn bởi người dân 
Do Thái kể từ đó. Vào một thời điểm ở thế kỷ 1, 
jJesus rồi tiếp nối bởi thánh Phaolô dựng nên một 
tôn giáo mới, vay mượn từ Do Thái giáo, từ bỏ 
các điều răn, và phối trộn cùng những ý tưởng lạ 
lùng như ý niệm cho rằng Jesus là Đấng Messia!® 
hay thậm chí là “nhập thể”?? của Chúa Trời. 
Truyền thuyết của Kitô hữu: Do Thái giáo là 
một tín ngưỡng cổ xưa, được Moses thụ đắc trên 
núi Sinal và được cần trọng bảo tồn bởi người Do 


13. Đấng Messia - từ gốc tiếng Hebrew - là Đấng Cứu thế hay 
đấng được xức dầu tấn phong để hướng dẫn dân theo thánh ý 
Thiên Chúa./TđŒCG, tr.233 

SỐ Nhập thể là đặc ngữ Thiên Chúa giáo chỉ việc Con Thiên 
Chúa xuống thế làm người./TđCG, tr.258. Từ này diễn tả 
niềm tin Kitô giáo: để cứu chuộc nhân loại, Con Thiên Chúa, 
tuy vẫn hoàn toàn là Thiên Chúa, đã thật sự trở thành người 
một cách trọn vẹn (x. Ga 1,14; GÌ 4,4-5)/Sảd, tr.258 


Thái kể từ đó. Vào một thời điểm ở thế kỷ 1, Đức 
jesus đến và làm cho tôn giáo này được nên toàn 
hảo, đưa nó đến chỗ toàn vẹn. Nhưng, người Do 
Thái đã không trân trọng việc thực xảy ra, và tiếp 
tục một cách cố chấp với tín ngưỡng đã lỗi thời. 
Điểm chung ở cả hai phiên bản, là cùng thừa 
nhận sự tồn tại của hai tôn giáo riêng biệt, mà 
mỗi tôn giáo cùng là những tạo phẩm hoàn chỉnh 
từ thiên giới ban xuống (hay là được phát kiến 
ra) vào một thời điểm cụ thể, trước là thời kỳ 
của Moses, và sau là thời kỳ của Jesus. Bất đồng 
nằm ở cách đánh giá sự kiện thứ hai và mối liên 
hệ của nó đối với sự kiện trước. Song cả hai đồng 
ý rằng Do Thái giáo là “bà mẹ”, và Kitô giáo là “cô 
con gái”, dù rằng là (theo quan điểm của người 
Do Thái) một đứa con lang bạt. | 
Quan điểm từ giới học giả cho rằng cả hai 
phiên bản trên đều trượt đích. Do Thái giáo chẳng 
hề tuôn tràn vào cuộc sống một cách sâu sắc toàn 
vẹn như thế, chỉ nội trong một ngày nào đó trong 
khoảng năm 1400 TCN, Jesus cũng không làm 
được vậy vào thời điểm khoảng năm 30 CƠN, hay 
đến cả thánh Paul một thế hệ sau đó có thể cho 


công bố một tín biểu?! Kitô hữu hay sách hỏi đáp 


#1! Kinh Tin Kính, là bản tuyên xưng đức tin của Kitô hữu, còn 
gọi là Tín Biểu, chữ tắt của “biểu tượng đức tin”, có gốc tiếng 
Hy Lạp là Sumbolon - có nghĩa là hai nửa từ một vật được 


giáo lý như của Hội thánh. Cả hai tôn giáo đều 
đã trải qua nhiều thế kỷ phát triển trước khi các 
bản kinh, tập tục và niềm tin của họ đạt đến được 
dạng thức “cổ truyền” như hôm nay. Và cho đến 
tận bây giờ, cả ha1 tôn giáo đã cùng tồn tại và phát 
triển nhằm thích ứng với những biến đối của thời 
cuộc lẫn nội quan. Thật vậy, cả Do Thái giáo và 
Kitô giáo hiện nay thậm chí vẫn đang tiếp tục tái 
cấu trúc bản thân để tự củng cố trong sự soi rọi 
của tri thức hiện đại, của những quan điểm đạo 
đức vẫn đang tiếp tục cải biến, và của những cách 
tiếp cận mới đối với các vấn đề trên thế gian. 
Tuy có vẻ kì lạ, song sách Torah và những 
văn bản nền móng của Do Thái giáo cách thầy 
truyền dạy thực tế được chép ra muộn hơn so với 
các sách Phúc âm, vốn là các bản văn nền móng 
của Kitô giáo. Gần đây, khi người đứng đầu Giáo 
hội Công giáo La Mã?2? nhắc đến người Do Thái 
như là “người anh lớn” của Kitô hữu, ông đã hiểu 
sai; chúng ta đều, cố nhiên, chỉ là “con trẻ” khi 


bẻ ra và được xuất trình như dấu chỉ để nhận ra nhau. Kinh 
Tin Kính là một dấu hiệu để các tín hữu hiệp thông khi tuyên 
xưng cùng một đức tin. (x.GLHTCG 188)./TđCG, tr. 195 

?* Trải qua dòng lịch sử, thuật ngữ “Công giáo” (Catholic) đôi 
khi được hiểu là Giáo hội dưới sự lãnh đạo của Giáo hoàng, 
giám mục Roma (Roman Catholic Church), nhằm phân biệt 
với Giáo hội Chính thống (Orthodox Church) và Giáo hội 
Tin lành (Protestant Church)./TnzTH, tr. ó4 


đứng trước các bản sách thánh tiếng Hebrew, 
nhưng nếu xét đến các bản văn tiên quyết của 
hai tôn giáo (Tân ước hay sách Talmud) thì Kitô 
hữu mới thực là “người anh lớn”. 


Do Thái giáo và Kitô giáo từ đầu mà có? 

Khi đến Israel hôm nay, bạn có thể làm một 
chuyến du ngoạn vòng quanh những hội đường 
và nhà thờ, cũng như những nơi chốn linh thiêng 
của Hồi giáo, đạo Druze, đạo Bahal và của những 
tôn giáo khác nữa, rồi nếm trải vô số những hình 
thức thờ phụng vốn có khắp nơi trong xứ sở này. 
Nếu khao khát hiểu biết sâu sắc hơn, bạn có thể 
dành một khoảng thời gian để học hỏi tại một 
trong số những yeshivof hay trường dòng của 
các tôn giáo và các giáo phái khác nhau, hay chỉ 
là tỏ lòng tôn kính đối với bậc đạo sư đã giúp bạn 
khơi lên niềm hứng khởi. 

Có lẽ bạn vừa làm những việc hệt như đã xảy 
ra vào thời của .Jesus. Nhiều người đã làm vậy. 
joseph con trai của Mattathias, được hậu thế 
biết đến nhiều hơn ở vai trò người lính và là sử 


23 Yeshiua, tiếng Hebrew, số nhiều là yeshivof, là một kiểu học 
viện của người Do Thái tập trung vào việc nghiên cứu các 
văn bản tín ngưỡng truyền thống, chủ yếu là sách Talmud, và 


nghiên cứu Torah. 


øia Flavius dJosephus, đã thực hiện một chuyến 
du ngoạn như vậy khi còn tuổi thiếu niên vào 
những năm 5O của thế kỷ 1. Về sau, khi sống ở 
Rome dưới sự bảo trợ của hoàng đế, ông ghi chép 
lại những trải nghiệm của mình trong hồi ký và 
trong trước tác về Cổ sử người Do Thái. 

Theo lời .Josephus, người Do Thái vào thế kỷ 1 
bị ch1a thành bốn chi phái, hay “triết thuyết”. Phái 
Pharisee [Biệt phái] - nhóm người với ‹Josephus 
có sự gắn bó mật thiết nhất - sống thanh đạm, 
ông viết, theo sự mách bảo của lý trí. Họ coi trọng 
người già và tin vào sự an bài của Chúa Trời, tự 
do ý chí cùng đời sống vĩnh hằng cho mỗi cá nhân; 
họ được tôn kính bởi những ai nhận được từ họ 
những chỉ dẫn cho việc cầu nguyện và tế lễ. Phái 
Sadducee chối bỏ đời sống sau cái chết, chỉ tuân 
theo những điều khoản tường minh của sách 
thánh. Phái Bssene - nhiều học giả định danh họ 
như một chi phái mà đến nay chỉ còn được biết 
đến thông qua các cuộn bản thảo tìm thấy ở Biển 
Chết - gán mọi sự cho Chúa Trời, và rao giảng 
về sự bất tử của linh hồn. Họ được đặc tả nhờ lối 
sống nhân đức, được kiềm giữ nhờ sự tỉnh khiết 
quá mức từ những hiến tế tại đền thờ, và chia sẻ 
tài sản làm của chung; họ không cưới xin, cũng 
không có kẻ hầu người hạ. jJosephus khẳng định 
đã có ba năm học hỏi với một trong những người 
thầy của họ, Banus, người đã “sống ở hoang mạc, 


vs 47 
^^ zz2 “—————— 


chi mặc trên người những thứ từ cây [lá, cành], 
và chỉ dùng những thức tự mọc theo ý chúng”. 
Phái thứ tư, những người djJosephus không kết 
giao, ông gọi là phái Zealot; họ đồng tình trong 
hầu hết mọi thứ với người Pharisee song vượt trội 
ở đức tính sẵn sàng xả thân cho tự do, thoát khỏi 
mọi trói buộc để giữ lời răn của Chúa Trời. 

Đời sống tâm linh vào thế kỷ 1 ở Palestine 
thậm chí còn phong phú hơn những gì được 
jJosephus viết. Không có Hồi giáo, đạo Druze 
hay Bahal, như bạn có thể thấy ở Israel hiện đại. 
Song có Samaritan, một chi phái Do Thái với bản 
sắc luân lý đặc trưng và đền thờ riêng của họ tại 
núi Gerizim. Và có những người theo thuyết thần 
bí, khẳng định sự tồn tại của những hiểu biết bí 
truyền về “cõi thiêng” lẫn cách thức để về với Chúa 
Trời. Có những người được ơn mặc khả tuyên cáo 
về sự phán xét của Chúa Trời và sự kết thúc của 
thế gian. Vào lúc chàng trai trẻ jJosephus bước 
chân vào hành trình tâm linh của mình hắn cũng 
đã có những nhóm người là tín đồ của Jesus, dù 
cho có vẻ như họ không thu hút được sự chú ý của 
Josephus. Và, thêm vào sự phong phú của các chi 
phái Do Thái giáo, còn có dân ngoạ1^* cùng những 
hình thức thờ cúng huyền bí vốn lan truyền rộng 


?. Nguyên văn: Pagan = dân ngoại là cách dân Israel dùng để gọi 


những dân tộc khác./TđdCG, tr. 86-7 


48 SA_ 


rãi trong Đế chế La Mã, và tôn giáo của nhà tiên 
tri Zoroaster [Zarathustra] phổ biến ở phía Đông. 
Josephus cho thấy ông chẳng mấy hứng thú với 
chủ đề này, song hiển nhiên đó là những lời thông 
tuệ trong văn hoá Hy Lạp vào thời ông, và nhất 
là trong lĩnh vực lịch sử và triết lý. 

Vậy nên vào năm 50, Kitô giáo ch1 là một chi 
phái nhỏ của người Do Thái, và Do Thái giáo tự 
thân nó là một hình thức thờ cúng thiểu số trong 
lòng Đế chế La Mã. Với cái nhìn hậu thế đầy đủ 
về lịch sử, chúng ta biết rằng các nhóm nhỏ theo 
jJesus sẽ tách ra khỏi “cha mẹ” và trong vòng một 
vài thế kỷ sau sẽ thay thế toàn bộ các hình thức 
thờ cúng của dân ngoại để trở thành đạo giáo 
thống trị tại châu Âu, rằng “triết thuyết” của 
phái Pharisee sẽ tiến hoá thành Do Thái giáo 
cách thầy truyền dạy, và rằng, từ thế kỷ 7, Hồi 
giáo? [Islam] sẽ mang theo những ý tưởng tương 
đồng [với Do Thái giáo] về Chúa Trời và xã hội 
đến với nhiều nước ở châu Phi và châu Á. 


?5 Islam (Hồi giáo) trong tiếng Ả-rập có nghĩa là “vâng mệnh 
Thượng để”; là tôn giáo độc thần cùng thuộc nhóm các tôn 
giáo có bắt nguồn từ Abraham như Do Thái giáo và Kitô giáo, 
khác biệt ở chỗ giáo phái này công nhận tiên tri Muhammad là 
vị thiên sứ cuối cùng. Theo đó, họ tôn thờ Đấng Allah tối cao 
và kinh Quan (Koran) là lời truyền răn được Allah mặc khải 
cho tiên tri Muhammad. Bản thân Hồi giáo cũng tự phân chia 
thành 2 đòng đối nghịch chính: Sunni và Shia (thiểu số). 


„3 49 


Nhưng vấn đề là làm sao các tín đồ của jJesus 
lại tự tách ra khỏi những người anh em Do Thái? Và 
tại sao mối hận thù lại có thể dấy lên giữa hai tôn 
giáo đều rao giảng về tình yêu đối với con người? 


Vì sao tách rời? 


Sách Công vụ Tông đồ, bản Tân ước, ở chương 
15, đã thuật lại cuộc tranh luận bất thường xảy 
ra giữa các thủ lĩnh của phái Kitô mới được 
thành lập, khoảng giữa năm 5O và 60 CƠN. Vào 
lúc đó, Paul, người lúc trước vừa tiến hành chiến 
dịch nhiệt thành chống lại tín đồ của Jesus, đã 
trải qua thị kiến trên đường đến Damacus, để rồi 
ø1a nhập ch1 phái mà mới vừa đây ông còn khinh 
miệt. Cùng với người bạn Barnabas, từ Antioch 
ở Syria, ông trở về để vận động nhằm nhận được 
sự ủng hộ từ các trưởng lão ở Jerusalem đối với 
quan điểm của ông rằng dân ngoại cải sang Kitô 
giáo thì không buộc phải cắt bao quy đầu, không 
buộc phải tuân theo “luật Moses”. 
| Buổi tranh luận nóng lên. Trong khi Paul và 
Peter2 (cả hai đều là người Do Thái) chỉ ra rằng 
nới lỏng các luật tục nghiêm ngặt sẽ giúp cho dân 
ngoại cải đạo dễ dàng hơn, những người có mặt 


#8. Còn được gọi là Thánh tông đồ Phêrô, vị tông đồ đứng đầu 


tông đồ đoàn. 


50 Sề&_ 


khi đó lại thấy rằng gìn giữ sự tuân thủ trọn vẹn 
đối với sách Torah và những điều luật trong đó là 
việc sống còn. Sau cùng, James, người anh em của 
Chúa .Jesus, đề nghị rằng gánh nặng ấy không 
nên thành ra cứng nhắc như vậy, và dân ngoại 
được yêu cầu, ít nhất, phải “tránh những thứ ô 
uế bởi ngẫu tượng, tránh gian dâm, kiêng ăn thịt 
loài vật bị chết ngạt và kiêng ăn tiết” (Cv 15:20); 
sự châm chước này, Thánh Kinh thuật lại, được 
những người đến dự họp chấp nhận, rồi thư nói 
về việc ấy được gởi đến Antioch, Syria và CIlic1a. 

Nhưng thoả hiệp này không hắn được tán 
thành ở các đoàn thể khác. Một mặt, bản thân 
Paul hết lần này đến lần khác tuyên bố “luật 
Moses” (mà trong đó có phần về cấm ăn thịt thú 
vật bị chết ngạt cùng những hình thức cấm đoán 
khác) như thể không dùng được nữa; mặt khác, 
“Kitô hữu gốc Do Thá1”, những người đã hết lòng 
tuân thủ “sách Torah [Ngũ Thư] của Moses”, và 
có thể có cả James trong số đó, sống phồn thịnh 
được một quãng thời gian và, bất kể nỗ lực đầy họ 
ra ngoài lề xã hội từ những Kitô hữu theo thuyết 
của Paul, tiếp tục gìn giữ bản sắc của mình qua 
nhiều thế kỷ. Chúng ta chỉ có thể phỏng đoán 
như vậy dựa trên lời kể của họ về cuộc hội họp ở 
jerusalem, bởi vì chính tín đồ của Paul đã chép 
lại Tân ước và từ đó khuôn đúc nên K1tô giáo sau 
này. Lịch sử được viết nên bởi kẻ chiến thắng, và 


=. Z & ) 1 
= 
<< -zz cản 


đó cũng là cách họ biện minh cho việc diễn dịch 
những gì đã xảy ra. 

Dẫu sự thật về cuộc hội họp ở .Jerusalem có ra 
sao, lời kể trong sách Công vụ giúp làm nổi rõ một 
vài thành tố đã chia tách người Do Thái và Kitô 
hữu. Hiển nhiên, có sự bất đông về việc liệu một 
số điều luật của sách Torah còn được áp dụng hay 
là không. Nó không chỉ là tranh cãi trong phạm vi 
học thuyết, mà còn là rạn nứt xã hội nghiêm trọng. 
Một quốc gia, hay một cộng đồng tôn giáo, thể hiện 
bản sắc thông qua luật lệ, tập quán và những lễ 
nghi. Bất đồng của một thiểu số và sự sa ngã của 
một vài cá nhân đôi khi có thể được thể tất, song 
việc một đám đông từ chối những điều luật ấy sẽ 
có khả năng bị nhìn nhận như một động thái chối 
bỏ căn tính. Kế hoạch của Paul nhằm thu hút dân 
ngoại gia nhập vào cộng đồng tín đồ - để “ghép một 
nhành olive dại” vào bộ rễ của thân cây tươi tốt, 
như thư ông đã viết (Rm 11:17)?7 - chứng tỏ không 
tương hợp với cách người Do Thái quan niệm về 
bản thân họ như là một giống dân hay cộng đồng. 
Thay vì hợp nhất “người Do Thái và dân ngoạY, 
nó tạo thành hai nhóm xung khắc mà mỗi nhóm 
trong đó đều tự nhận là “dân tộc Israel đích thực”. 


2“ Rm 11:17 [CGKPVỊ] - Một số cành cây olive đã bị chặt đi, còn 
bạn là olive dại đã được tháp vào đó, và cùng được hưởng sự 


sống đồi dào từ rễ cây olive chính. 


Cũng rõ ràng, theo sách Công vụ, rằng vào 
năm 50, tín đồ của jJesus đã tự cơ cấu thành một 
nhóm chuyên biệt ở thế đối lập và bị chống đối 
bởi các trưởng lão tôn giáo của người Do Thái ở 
JjJerusalem. Những nhóm “đối lập” khác - phái Biển 
Chết, chẳng hạn - rơi vào cuộc tranh cãi cùng các 
trưởng lão tôn giáo ở jJerusalem nhưng không tách 
ra thành một tôn giáo mới. Vì sao chỉ họ là khác? 

Lời khẳng định rằng ¿Jesus là Đấng Messia 
được hứa hẹn, tự thân điều đó là không đủ để giải 
thích cho sự rạn nứt; những khẳng định như thế 
được đưa ra, nhân danh những người khác, không 
đi cùng những hệ quả có tác động sâu rộng đến 
vậy. Hơn nữa, sự thể có phần bất thường khi một 
nhóm người tuyên bố rằng Đấng Messia là một 
người mà a1 cũng biết là đã chết, và có gì đó nghịch 
lý khi tuyên bố rằng Đấng Messia đã đến nhưng rõ 
ràng a1 cũng nhận thấy ách cai trị của Rome ngày 
càng đè nặng hơn lên vai mọi người và ký nguyên 
hoà bình được hứa hẹn ấy vẫn chưa thấy đâu. 

Không chỉ bởi một nguyên do, mà là sự tổng 
hoà chung những khác biệt mang tính học thuyết, 
những thành tố xã hội, cả những sự kiện ngoại 
biên, đã đưa Kitô giáo trở thành một tôn giáo 
khu biệt khỏi Do Thái giáo dù cho cả hai có mối 
sắn kết chặt chẽ với nhau. Việc phá huỷ Đền thờ 
jJerusalem do bàn tay của người La Mã vào năm 
70 [thế kỷ 1] càng làm sâu sắc thêm mối chia 


_ 53 
NI ng s———— 


rẽ này. Kitô hữu diễn giải sự kiện như là Chúa 
Trời từ chối người Do Thái cũng như xác thực 
cho cách nhìn riêng của họ. Người Do Thái diễn 
giải thành một hình phạt chính đáng cho tội lỗi 
họ mắc phải chứ không chối bỏ; giống như người 
cha nghiêm khắc dạy dỗ đứa con. Ở mức độ trực 
tiếp hơn, sau vụ cướp phá djerusalem, khi Hoàng 
đế Vespasian ra lệnh áp fscus ¿Judaicus? - một 
loại thuế đặc biệt lên người Do Thái - đã xuất 
hiện một thôi thúc hữu hình mạnh mẽ nhằm tỏ 
rõ sự xa cách đối với Do Thái cũng như bày tỏ 
lòng trung thành hướng đến Rome. 

Tất nhiên, sau năm 70 đã không có bước trở 
lui. Những học thuyết ngày càng cứng rắn ở cả hai 
phía bởi tín đồ Kitô lẫn tín đồ Do Thái đều định 
nghĩa bản thân như thể đối lập với phe còn lại, và 
Kitô hữu còn dựng lên lối “truyền dạy sự khinh 
miệt” về người Do Thái, là nguyên do gây nên biết 
bao bất hạnh và đổ máu cho đến khi, tách riêng 
khỏi sự khinh miệt được định sẵn ở Kitô hữu, lên 
đến cực điểm ở sự kiện thảm sát Holocaust. 


Họ cùng định nghĩa bản thân như thế nào? 
Sau năm 70, cả tín đồ Do Thái lẫn Kitô cùng 


tiếp tục đeo đuổi công cuộc to lớn của việc tự định 


8. Cụm từ gốc tiếng Latin, nghĩa là Thuế Do Thái. 


54 SÀ&„ 


nghĩa tín ngưỡng của mình. Họ tin vào điều gì ở 
thế gian này và ở kiếp sau? Làm thế nào các cộng 
đồng được dựng nên? Họ tiếp nhận những hình 
thức cầu nguyện nào, những địp đặc biệt nào và 
những lễ hội nào? 

Bởi Đức Jesus Chrlst nằm ở vị trí quá là 
trung tâm đối với Kitô hữu, nên họ tiêu tốn 
nhiều công sức nhằm định nghĩa đức tin. Khái 
niệm về Chúa Ba ngôi? [Trinity] đã gây tranh 
cãi, và những ai có bất đồng với quan điểm dòng 
chính thường bị phi báng là dị giáo và bị ngược 
đãi. Bởi từ khi người Do Thái phủ nhận tôn xưng 
của Kitô hữu đối với .Jesus, họ biến thành tâm 
điểm phi báng cá biệt như thể “kẻ thù của Đức 
Kitô”. Do Thái giáo bị công kích dữ dội như thể 
một tôn giáo lỗi thời và tai tiếng. Các Giáo phụ 
của Kitô hữu”? [The Fathers of the Chr1stian 


## Niềm tin của Hội Thánh về Một Thiên Chúa duy nhất, với 
ba ngôi là Cha, Con và Thánh Thần (Mt 28, 19; 2 Cr 13,13) 
(x. GLCG 232 tt). Ba “ngôi vị” (persons) chung một bản thể 
(essence) (x. GLCG 252). Cũng gọi là Triune God./TngTH, 
tr. 354 

39 "Tước hiệu dành cho các nhà thần học thời cổ của Hội thánh, 
những người đã phát biểu và bảo vệ đức tin Kitô giáo bằng 
các tác phẩm của họ. Thời các giáo phụ (patristic period) 
chấm dứt với thánh Isidoro (+636) bên phương Tây và 
thánh John of Damascus (+k.749) bên phương Đông./ 
TngTH, tr. 134 


Hình 3. Những bức tượng mang tính biểu trưng của Hội thánh 
Kitô và hội đường Do Thái, tại thánh đường Liebfrauenkirche, 
Trier, nước Đức. Bức tượng của Hội thánh đứng kiêu hãnh và 
trang trọng; bức tượng của hội đường bị bịt mắt, tỏ vẻ yếu 
kém, vương miện tuột khỏi đầu, quyền trượng bị gãy, và hai 
tấm bia đá”? bị lật úp. 


3! Nguyên văn: Tablefs oƒ Stone, hay còn được gọi là Tablefs oƒ 
Testimony; sách Xuất hành, bản CGKPV, chép là “hai tấm bia 
Chứng ước” (Xh 31:18). 


56 S£=_ 


Chia rẽ trong cùng một Thánh Kinh 

Giáo phụ Origen, mất năm 254, sống tại Caesarea, 
Palestine; trong số những người Do Thái cùng thời có 
rabbi Yohanan thành Tiberias. Cả hai cùng bình chú 
cho sách Diễm ca của Cựu ước; cả hai đều diễn giải đó là 
phúng dụ. Với Origen, đó là tượng trưng cho Chúa Trời, 
hay Đức Kitô cùng “phối ngẫu” của Ngài, Hội thánh; với 
Yohanan, đó là lời phúng dụ về tình yêu giữa Chúa Trời 
và dân tộc lsrael của ông. 

Học giả người Mỹ, Reuben Kimelman, đã phân tích 
những lời bình chú của họ và tìm ra năm khác biệt có | 
tính nhất quán giữa hai lối bình chú, tương ứng với 
năm vấn đề lớn đã gây ra sự chia rẽ giữa Do Thái giáo 
và Kitô giáo. 

1. Origen viết về một Giao ước,?2 do Moses làm trung 
gian, giữa Chúa Trời và dân tộc Israel; đó là, một khế 
ước gián tiếp giữa hai bên, trái ngược với sự hiện 
diện trực tiếp của Đức Kitô. Yohanan, mặt khác, nói 
đến Giao ước như thể được giao kết với Moses, theo 
đó được dân tộc Israel tiếp nhận trực tiếp từ Chúa 
Trời, như “những nụ hôn chính môi miệng chàng” 


32? Giao ước đối với toàn dân Israel là Giao ước Cũ (Cựu ước), 
được thực hiện tại núi Sinai qua việc Moses rảy máu tế vật lên 
bàn thờ và trên dân (x. Xh 24,4-8)./TđŒG, tr. 127-8 
Giao ước với toàn thể nhân loại là Giao ước Mới (Tân ước) 
mà các ngôn sứ đã loan báo (x. Gr 31,31; Ed 11,14-21 ), được 
thực hiện bởi Máu Hy Tế Thập Giá của Đức Kitô (x. Mt 26,28 
và //)./Sdd, tr. 127-8 


(Dc 1:2 [CGKPVỊ) Yohanan nhấn mạnh đến sự 
_khăng khít và tình yêu giữa Chúa Trời với dân tộc 
Israel, trong khi Origen dựng lên mối xa cách [trong 
mối quan hệ] giữa họ. 

.. Theo lời Origen, bản sách thánh tiếng Hebrew là đã 
“được hoàn tất”, hay “được thay thế”, bởi kinh Tân 
ước. Theo lời Yohanan, sách thánh là “được hoàn 
tất” bởi “kinh Torah truyền khẩu”, một truyền thống 
đậm màu sắc diễn giải của các rabbii. 

. Với Origen, Đức Kitô là hình tượng trung tâm, thế 
chỗ của Abraham, và hoàn tất quá trình đảo ngược 
tội lỗi của Adam. Với Yohanan, Abraham vẫn bảo 
toàn vị thế, và sách Torah là “kháng thể” cho tội lỗi. 
. Với Origen,Jerusalem là một biểu tượng, một “thành 
phố thiêng liêng” [heavenly city]. Với Yohanan, một 
chốn Jerusalem trần tục vẫn tiếp tục gìn giữ hiện 
trạng đó như thể một nối kết giữa thiên đàng với 
trần thế, nơi sự hiện diện của Chúa Trời sẽ lại lần 
nữa được hiển lộ. 

. Origen nhìn nhận những khổ đau mà con dân Do Thái 
[Israel] phải chịu như bằng chứng cho sự thể Chúa 
Trời đã chối bỏ họ; Yohanan chấp nhận những đau 
khổ ấy như sự trách phạt giàu tình thương và phép 


tắc kỷ cương của một người cha giàu lòng tha thứ. 


Church], trong mọi lời rao giảng về tình yêu, 
công nhiên bày tỏ sự thù ghét đối với người Do 
Thái và Do Thái giáo, điều này đã tạo nên một 
chiều kích uy quyền to lớn cho chủ nghĩa bài 
Do Thái thỉnh thoảng vẫn bắt gặp ở những tác 
gia dân ngoại kinh điển; người Do Thái đã “giết 
Đức K1tô”. 

Các rabbi xem chừng ít đoái hoài đến một 
định nghĩa cụ thể cho niềm tin đúng đắn. Trước 
hết là một đức tin hiển nhiên vào Chúa Trời, sự 
mặc khải của Ngài thông qua sách Torah, và “sự 
tuyển lựa” (ựa chọn) mà Ngài đặt nơi dân tộc 
Israel, họ định nghĩa Do Thái giáo thông qua các 
mitzvot,33 hay những điều răn thiêng liêng, biến 
đối từ “phải yêu đồng loại như chính mình” (Lv 
19:18 [CGKPV]) và “hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, 
Thiên Chúa của anh (em)” (Đn]l 6:5) đến vô số 
điều vụn vặt về những nghi thức tôn giáo. 

Các nguồn Do Thái tỏ ra dè dặt về sự hiện 
diện của phái Kitô. Như đã thành lệ, các rabbi có 
khuynh hướng cư xử như thể Kitô giáo không tồn 
tại, và [họ] chỉ tiếp tục với công việc giảng nghĩa 
sách Torah cùng lề luật của nó. Phải đọc thấu 
giữa những dòng chữ được họ chép ra thì mới 


33. Tiếng Hebrew, dạng số ít là mifzuah. 


Ệ 


ú 
§ 
(O 


thấy được liệu họ có phản ứng chút nào không 
trước những tuyên bố của phái Kitô. 

Không al rõ các thầy giảng người Do Thái và 
Kitô giáo vào những thế kỷ đầu đã có chủ ý giao 
lưu học hỏi trực tiếp với nhau đến mức nào, hay 
tự mình tìm hiểu những gì được phái kia viết ra. 
Kitô hữu Justin Martyr, sống tại Rome khoảng 
từ năm 140 đến 170, đã soạn cuốn sách Trò 
chuyện cùng Trypho, chủ đích là để ghi lại một 
cuộc tranh luận cùng một hiển triết người Do 
Thái, song, bất kể nỗ lực của các học giả, khó 
có thể đánh đồng được quan điểm của Trypho 
với quan điểm của những văn bản nguồn của Do 
Thái được biết đến hiện nay. 

Chắc hẳn đã có giao lưu trao đối, chẳng hạn, 
ở Caesarea, Palestine, vào thế kỷ 3, ở nơi hiện 
diện cả cộng đồng người Do Thái lẫn Kitô hữu, 
hay ở Antioch, Syria, nơi thánh John Chrysostom 
giảng thuyết những bài công kích kịch liệt người 
Do Thái ở thế kỷ tiếp đó, có lẽ vì ông sợ rằng 
tín đồ Kitô đang bị thu hút đến với hội đường 
Do Thái. Và, dĩ nhiên, có những cá nhân đã “đối 
bên”, cải sang bên kia hay ngược lại, và phụ nữ, 
những người đã chiêm nghiệm các ý tưởng song 
công sức đóng góp thì không được gh1 nhận. 

Sẽ là không công bằng khi phán xét Kitô giáo 
và Do Thái giáo thời kỳ đầu dựa trên thái độ của 
họ đối với nhau, bởi ở cả hai phía, thái độ này 


60 Sà&_ 


cũng chỉ là phần ngọn của mọi vấn đề. Dù cho di 
sản của ngờ vực và oán hận lẫn nhau vẫn còn đè 
nặng, và chỉ mới đây thôi, Kitô hữu mới bắt đầu 
nhìn nhận phần mờ tối này trong đức tin của họ 
cũng như nhận thấy nỗi bất hạnh cùng những 
đau khổ mà nó đã gây ra. Nhất là kể từ sự kiện 
Holocaust, thông qua các nền tảng đã được đặt 
ra trước đó, cuộc đối thoại Kitô - Do Thái đã mở 
ra triển vọng to lớn để tiến tới hoà giải cũng như 
là đưa đến việc xem xét lại cả thái độ lẫn thần 
học Kitô giáo truyền thống khi xét đến người Do 
Thái cũng như đến Do Thái giáo. 


Do Thái giáo 
đã phát triển ra sao? 


_ V'. ngày 24 tháng sáu 1985, Uỷ ban đặc trách 

các quan hệ tôn giáo với người Do Thái của 
Vatican cho ấn hành một văn bản có nhan đề 
không mấy đáng nhớ là “Ghi chú về cách thức 
đúng đắn để giới thiệu người Do Thái và Do Thái 
giáo khi giảng thuyết và khi vấn đấp giáo lý 
trong Giáo hội Công giáo La Mã”. Trong bài viết 
đó, có những lời đáng lưu ý: “Chúng ta phải nhắc 
nhớ bản thân về cách thức mà sự trường tồn của 
dân tộc Israel đồng hành cùng sự phong nhiêu 
tâm linh chưa hề gián đoạn, ở thời các giáo sĩ, Ở 
thời Trung cổ, và cả ở thời hiện đại, khởi lên cũng 
từ một nguồn di sản mà chúng ta từ lâu cùng 
chia phần”, và thêm vào lời bình phẩm của Đức 
Giáo hoàng ¿John Paul II rằng “đức tin cùng cuộc 


62 Sà_ 


đời tín ngưỡng của dân tộc Do Thái như họ đã 
được tuyên xưng và thực hành cho đến ngày hôm 
nay, có thể giúp ích to lớn cho chúng ta trong 
việc hiểu rõ hơn những khía cạnh nhất định của 
đời sống Hội thánh”. 

Đau cùng, cuối thế ký 19, sự thật đã được 
trình hiện. Không phải chỉ mỗi Hội thánh đã 
cấm đoán sự thật này; “sự phong nhiêu tâm linh 
chưa từng gián đoạn” cũng không ít lần bị làm 
lu mờ do bởi những sử gia Do Thái, những người 
quá quan tâm đến việc chứng tỏ những đau khổ 
và tử đạo của người dân Do Thái đến nỗi đã để 
cho những ghi chép về sự ngược đãi ấy che mất 
phía bên kia của câu chuyện, tức là sức sáng tạo 
trí tuệ và tỉnh thần của người Do Thái “ở thời các 
giáo sĩ, ở thời Trung cổ và cả ở thời hiện đạT”. 

Cần lưu ý rằng một dân tộc đã là đối tượng 
của sự quấy nhiễu, ngược đãi và lưu đày, hết 
lần này đến lần khác rơi vào cảnh cùng quẫn về 
phương kế sinh nhai cũng như bị từ chối quyền 
được tiếp cận với những nguồn lực lớn lao cho 
việc học tập, lẽ ra không thể tạo thành một nền 
văn hoá có sức sống bền bỉ đến thế. Chín người 
nam và hai người nữ, mà cuộc đời họ được nhắc 
đến sau đây, mỗi trường hợp là minh hoạ cho 
một giá trị nhất định về tỉnh thần, trí tuệ hay về 
thời cuộc trong cảnh đời của một người Do Thái. 
Có thể chọn ra những người khác nữa - Gamaliel 


„Z7 63 


H, chẳng hạn, kiến trúc sư của các nghi thức 
phụng vụ,3 hay Yehuda Halevi, nhà thơ và triết 
gia, hay qua phụ Glũckel ở trấn Hamlin, người 
đã viết lại nhật ký bằng tiếng Yiddish, nhờ đó 
ta thấy được những lo âu tâm linh thâm thiết ở 
một bà mẹ sống trong thế kỷ 17. Hay hàng trăm 
người khác. Lựa chọn thế nào là tuỳ nghi. 


Judah ha-Nasi - học giả, vị thánh, thủ lĩnh 


Nếu có thể tóm tắt được Do Thái giáo cách 
thầy truyền dạy ở vào thời điểm hình thành, 
hắn phải là Judah, một Nasi (“hoàng tử) hay 
Tổ phụ của cộng đồng dân Do Thái vào khoảng 
năm 200. Lòng yêu kính các môn đồ dành cho 
ông quá lớn lao, đến nỗi họ chỉ đơn giản gọi ông 
là “rabbi” (thầy tô), hay “người thây thánh 
thiện của chúng ta”, chứ không kèm thêm bất 
kỳ tên riêng nào; sự thánh thiện, đức khiêm 
nhường, và nỗi kinh hoàng về tội lỗi là những 
đức hạnh thường được gán cho ông. “Khi thầy 
tôi mất đi, đức khiêm nhường cùng nỗi kinh 
hoàng về tội lỗi cũng hết dân”, là lời ai điếu của 


môn đồ Hiyya. 


34 ]iurơy: Việc thờ phụng mang tính chất cộng đồng và chính thức 
của Giáo hội, như phụng vụ Bí tích, phụng vụ Các giờ kinh, 
phân biệt với những việc đạo đức cá nhân./ TngTH, tr. 194 


Ông không phải là một vị thánh sống cách 
biệt với thế gian, mà là một thủ lĩnh chính trị 
và tôn giáo nổi bật. Ông sống phần lớn đời mình 
ở Galilee, và lập ra tại đây những tu viện, ở Bet 
Shearim và Sepphoris; khách đến thăm đất nước 
Israel ngày nay có thể vẫn còn thấy được tàn tích 
của những hội đường này tại những nơi đó, cùng 
với những bức tranh khẩm chỉ bảo tồn được một 
phần nào, cũng như thấy được những hầm mộ 
được cho là của Rabbi cùng các đồng sự. 

Nhiều thập ý trướe Khi ông Ýađöi thế 8g 
tàn khốc đã xảy đến cho Vương quốc ‹Judea.° 
Năm 70, người La Mã đã nghiền nát Cuộc nổi 
dậy đầu tiên và phá huỷ Đền thờ Jerusalem; 
năm 135, xấp xỉ năm dJJudah chào đời, Hoàng đế 
Hadrian cuối cùng cũng đè bẹp được Cuộc nổi 
dậy (của Bar Kochba) thứ hai, kèm với nó là tốn 
thất lớn về nhân mạng cùng những ngược đãi 
mang tính hệ luy. 

Song vào thời điểm Judah trở thành Tổ phụ 
của jJudea, dưới triều Hoàng đế Marcus Aurelius 
nhà Antonine, mối quan hệ căng thắng với Rome 
đã dịu bớt. Judah, một con người của hoà bình, 


lở Khoảng từ 1020-930 TCN: David và Solomon lập ra Vương 
quốc Israel thống nhất. Sau Solomon, vương quốc Israel bị 
chia đôi thành vương quốc Israel phía Bắc và vương quốc 
Iudaea [Judea | phía Nam/TđŒG, tr. 184 


và hiển nhiên cảm thấy thân thuộc trong nền 
văn hoá La Mã, đã làm những gì có thể để củng 
cố mối quan hệ với thế lực chiếm đóng. Sách 
Talmud có chép lại nhiều gia1 thoại về mối quan 
hệ chân thành gữa “vị Rabbi và các hoàng đế 
triều Antoninus”; có lẽ có căn cứ lịch sử nhất 
định cho những cuộc hội ngộ này, trong những 
chuyến vi hành đến Palestine của hai vị hoàng 
đế Marcus Aurelinus vào năm 175 và Septimlus 
Đeverus vào năm 200. 

Thực tế, “các cuộc nói chuyện giữa Rabbi và 
các hoàng đế triều Antoninus” có phần huyễn hoặc 
này gợi ra nhiều ý nghĩa hơn là một mối quan hệ 
bề mặt. Tư tưởng của trường phái Khắc kỷ® mà 
Marcus Aurelius tuân phục đã để lại ảnh hưởng 
ở người Do Thái cũng như ở những sắc dân Kitô 
hữu. Thêm nữa, chắc chắn rằng chẳng phải ngẫu 
nhiên mà sứ mệnh vĩ đại của Rabbl, tạo nên một 
Bộ Luật cho người Do Thái, được hoài thai vào thời 
điểm Galus và Ulpian đang tiến hành dựng nền 
móng cho việc hệ thống hoá Bộ Luật La Mã. 

Bộ Luật được chép lại dưới sự hướng dẫn của 
Rabbi và được gọi là sách Mishna ( “giáo huấn”), 


36 Trường phái triết học do Zeno thành Citium (335-263 TCN) 
khởi xướng, đề cao việc giữ luân lý, hoà hợp với thiên nhiên, 
chế ngự cảm xúc và tôn trọng luật Trời... Thuyết này khá phố 
biến trong Đế quốc La Mã thời đó. 


66 Sề_ 


bổ trợ cho các sách thánh như một văn bản nền 


tảng của Do Thái giáo cách thầy truyền dạy. Bộ 


sáu tập sách này, bản tuyên ngôn mang tính hệ 


thống xuất hiện trước nhất của Do Thái giáo, còn 


hơn cả một bộ quy phạm pháp luật, bởi bao hàm 


BẢNG 3.1 - Sáu mục của sách Mishna 


1. Hạt mâm 


2. Những dịp nghỉ 
định trước 


3. Phụ nữ 
4. Thiệt hại đền bổi 


5. Những thứ 
linh thiêng 


6. Thuần khiết 


Cầu xin phúc lành và lời nguyện 
Luật nông nghiệp, như thuế thập 
phân và năm Sabbath. 

Ngày Sabbat và những lễ hội 


Kết hôn và ly hôn; lời thề ước 

Luật dân sự 

Thiết chế của toà án các cấp 

Quy trình pháp lý 

Đạo đức của Ông cha? 

Hy lễ trong đền thờ 

Những thứ ăn được và những thứ 
cấm dùng 

Thanh tẩy thông qua giặt giũ và 
tắm rửa 

Những cấp độ của sự thuần khiết 
mang tính nghi thức 

Những thứ bị xem là “không sạch” 


3“. Nguyên văn: Efhics oƒ the Fathers. 


trong đó là những giá trị cốt lõi lẫn điều luật, 
nguyên tắc đạo đức cũng như phép tắc liên quan 
đến việc thờ phụng, cùng sự thuần khiết cũng 
như đến thẩm quyền xét xử án dân sự lẫn hình 
sự, và vị thế mỗi cá nhân. Bộ sách này nhanh 
chóng được nhìn nhận là có thẩm quyền và tạo 
thành căn cứ mà dựa trên đó sách Talmud được 
phát triển nên. (xem Bảng 8.1). 

Vô số gia1 thoại về đời sống cá nhân Rabbi đã 
được kể lại. Một giai thoại nổi tiếng nhất kể về 
mối quan tâm của ông đến loài vật. Bê con sắp 
bị xẻ thịt. Nó chạy đến bên Rabbl, rúc đầu vào 
vạt áo choàng của ông rồi kêu như van nài. Ông 
nói với nó, “Đó là lý do ngươi được tạo thành”. 
Bởi ông đã không tỏ lòng thương xót, cõi trời 
giáng phạt đau khổ lên đầu ông. Ngày nọ, quản 
gia của Rabbi đang quét dọn. Bà ta bắt gặp vài 
con chồn con và đã quét chúng ra; ông nói, “Để 
chúng yên! Chẳng phải lời Ngài đã được viết, 
“lòng thương của Ngài ban cho hết mọi giống 
loài thọ tạo của Ngài” (Tv 145:9) hay sao?”. Cối 
trời phán truyền, “Bởi đã tó lòng nhân ái nên 
ngươi được lòng thương”. 


Stamaim - những người không tên 


(Từ này được phát âm giống như “stammer” 
+ “im”, với trọng âm đặt lên “im”, âm kết thúc 


68 Sà_ 


trong tiếng Hebrew cho danh từ số nhiều giống 
đực). Stamaim không phải là tên gọ1 của một cá 
nhân thánh thiện nào, những người đã trở thành 
chủ đề của chuyện kể và truyền thuyết, cũng 
không phải là tên của bất kỳ ai mà là “những 
người ấn danh”, và học giả hiện nay dùng thuật 
ngữ này để chỉ một nhóm những người đàn ông 
(dù không biết họ là ai, chúng ta có thể chắc chắn 
rằng không có người phụ nữ nào trong nhóm), 
những người sống tại đế chế Babylon cổ khoảng 
thế kỷ 6 và đã biên tập sách Talmud. 

Song chúng ta đã bỏ qua một phần câu 
chuyện, bởi trước những Stama1m đã có ba nhóm 
khác, tên gọi cùng kết thúc bằng âm “im” (trọng 
âm đặt vào âm tiết cuối), mà tên họ chúng ta 
còn biết được. Tannaim®8 là các rabbi được ghi 
chép lại trong sách Mishna, tính từ Judah Tổ 
phụ và những người cùng thời. Họ được tiếp nối 
bởi các Amoraim,?3° những người sẽ nghiên cứu 
quan điểm của thầy họ [các Tannaim], giảng giải 
những mâu thuẫn, đưa ra phán quyết cho những 
tranh cãi, thêm thắt những điều luật, và áp dụng 
chúng vào trong những hoàn cảnh mới. Sau đến 


38. Tannanim (số ít, Tanna) là từ tiếng Hebrew, “những người 
lặp lạt”. 

39. Amoraim (số ít, Amora) là từ tiếng Hebrew, “những người 
giảng cho dân chúng”. 


Sách Talmud = Sách Mishna + sách Gemara 

Có hai phiên bản của sách Talmud: 

"Sách Talmud của Xứ israel [Talmud of the Land of 
Israel] (cũng được biết như sách Talmud của người 
Palestine, hay Yerushalmi, tức là sách Talmud của 
Jerusalem), được hoàn tất vào khoảng năm 450 CN. 


Sách Talmud Babylon, được hoàn tất vào khoảng 
năm 550 CN. Đây là phiên bản đổ sộ hơn bản 
Yerushalmi, và được đánh giá là đáng tin cậy hơn. 


các Seboraim, những người đặt ra rất nhiều câu 
hỏi “tại sao” và “ẩn dưới ý niệm này là gì” nói về 
các quan điểm của thế hệ trước - câu hỏi được 
đặt ra nhằm để hiểu rõ hơn thay vì để chất vấn, 
bởi lòng tôn kính họ dành cho các rabbl đời trước 
quá lớn lao đến mức họ không dám tỏ ý không 
đồng tình với những quy tắc mà các thầy định 
ra. Những cuộc bàn luận của các Amoraim và 
Seboraim đều được ghi chép lại, tuyến chọn, và 
chỉnh sửa trong sách Talmud, đời sau gọi là sách 
_Gemara (= “học tập”, “hoàn thiện”), một bản văn 
đồ sộ được viết bằng chữ Ả -rập, ø1ữ val trò là một 
nguồn bình chú cho sách Mishna. 

Thuật ngữ “Talmud” giờ đây thường được 
dùng để gọi cả sách Mishna và sách Gemara. 
Sách Talmud thực sự là trái tim của Do Thái 
giáo. Không tính Kinh Thánh, đây là bản văn 


70 `%&_. 


được người Do Thái nghiên cứu nhiều nhất, và 
bất kể thực tế rằng nó chứa đựng hàng trăm 
tên gọi (của các Tannaim, các Amoraim và các 
Seboraim), chúng ta không biết ai đã thực sự 
đặt chúng [Mishna + Gemara] lại với nhau và 
thực hiện công việc biên tập. Các biên tập viên 
kể lại những giai thoại và đưa ra những phán 
quyết, họ biết làm thế nào để trình bày những 
luận cứ pháp lý trắc trở thông qua những cấu 
trúc văn chương hấp dẫn nhằm duy trì sự tập 
trung nơi người học; họ thu thập những câu 
chuyện kể và những lời bình phẩm để giúp nắm 
bắt những hình ảnh tưởng tượng, nhằm tạo tác 
những chuẩn mực trong đạo lý lẫn tâm linh, dù 
cũng đôi lần từ khước các định kiến của thời đại; 
nhưng họ chẳng hề ký tên ở bất kỳ văn bản nào. 
Có thể họ cho rằng mình chỉ đơn giản sắp xếp lại 
từ ngữ của các bậc thầy vĩ đại đời trước, và họ 
hắn sẽ kinh ngạc trước ý nghĩ rằng mình đang 
đóng góp một điều gì đó thực sự mới mẻ. 

Thế hệ nào cũng có những người như vậy, 
các học giả ẩn danh và những con người vô danh, 
những người thực sự khuôn đúc nên hình dạng 
giáo lý và noi theo những nguồn cảm hứng vốn 
bộn bề của “những bậc được tụng ca” thông thái 
sống trước thời họ. 


Kahina Dahiya bint Thabbita ibn Tifan - 
chiến binh 

Trước khi Hổi giáo từ bán đảo Ả-rập lan 
rộng nhanh chóng như nấm mọc sau mưa, ngay 
gần cuối thế kỷ 17, nhiều bộ tộc ở Bắc Phi đã cải 
sang Do Thái giáo hay Kitô giáo. Số khác không 
chút hồ nghi đã tiếp nhận Hồi giáo một cách sẵn 
lòng, song số còn lại đã chống lại những binh 
đoàn chinh phục người Ả-rập kéo đến cùng với 
tôn giáo mới của họ. 

Ở nơi ngày nay là đông nam của Algerla có 
bộ tộc Berber hùng mạnh, người ‹Jerawa, trước 
đã thành dân Do Thái. Với Kahina làm thủ lĩnh, 
người Jerawa đã đánh bại đạo quân Ả-rập của 
Hasan 1bn al Nưman, cầm chân làn sóng xâm 
lăng của người Ả-rập tại châu Phi và ngăn nó 
lan xa lên Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Kahina đã 
bị phản bội rồi bị giết chết trong lúc giao tranh 
vào khoảng năm 700. 

Kiểu loại Do Thái giáo nào mà nàng công 
chúa tộc Berber nhút nhát này có thể đã tin 
theo, hay sâu xa hơn thì liệu nàng có thực là dân 
Do Thái không, là chuyện không thể nói chắc. 
- Song câu chuyện về Kahina, được lặp lại với ít 
nhiều điểm tô bởi vài sử gia người Ả-rập, đã dẫn 
đến một trong những “nếu như” to lớn trong lịch 
sử. Nếu như nàng đã củng cố chiến thắng trước 


2 _— 
Âm "ĐS 


quân Hasan mà cho lui quân hoặc băng ngang 
Bắc Phi tiến sát bán đảo Ả-rập hoặc rút lên lên 
phương bắc vào sâu lãnh thổ Tây Ban Nha? Liệu 
châu Âu và Cận Đông có bị chia thành hai đế chế 
thù nghịch Kitô giáo và Hồi giáo không, hay liệu 
lịch sử của chúng ta có đối khác đến tận gốc rễ? 

Dù thế nào, sự thật lịch sử đã xảy ra phần 
nào cho thấy qua chiến bại của Kahina là hiện 
thực về hai “thế lực lớn” xung đột không ngóớt, 
còn người Do Thái thu giảm thành một bộ phận 
phụ thuộc nhỏ bé qua suốt những thời kỳ thống 
trị xen kẽ giữa hai thế lực ấy. 


Saadia Gaon (882-942) - triết gia 


Vào năm 635 những bộ tộc Ả-rập nối dậy 
đã tiêu diệt Đế chế Sassanid ở nơi hiện nay là 
Irag, mang theo với họ là Hồi giáo, một tôn giáo 
mới. Vào lúc này, bản Talmud Babylon đã được 
hoàn tất, và đang được dùng làm tài liệu học 
tập trong các học viện danh tiếng ở hai thành 
phố nằm bên dòng Buphrates: thành Sura và 
thành Pumbedita. Mỗi học viện trong bộ đôi 
kình địch này, giống như Oxford và Cambridge 
của người Do Thái ở vùng Babylon cổ, đều có tại 
vị trí đầu tàu một rabbl được biết đến với danh 
xưng “Gaon” (“lừng lẫy”, có trách nhiệm quản 
trị luật pháp cũng như giảng dạy và dẫn dắt tâm 


linh. Đứng đầu phe thế tục của cộng đồng tự trị 
này là các Resh Galuta, hay “Trưởng đoàn Lưu 
vong”, những người tuyên bố là có dòng dõi từ 
vua David và là người xử lý mối quan hệ giữa 
người Do Thái và triều đình của caliph.9 

Đời sống Do Thái thịnh vượng, ít nhất là cũng 
lúc này lúc khác, dưới sự trị vì của các caliph nhà 
Abbas tại Baghdad (750-1258), và các Geolm 
(chú ý một lần nữa đến âm đuôi chỉ danh từ số 
nhiều giống đực “im” trong tiếng Hebrew) được 
cầu viện để trả lời hàng loạt thắc mắc gửi đến từ 
mọi chốn của thế giới Do Thái trải dài từ Provence 
đến Yemen. Thông thường thì những lời hồi đáp 
của họ được chép lại và bảo quản; để phù hợp với 
phong tục của người Do Thái, thư từ trao đối đó 
cuối cùng rồi bị đưa vào một “gen1za” (phát âm là 
“gneezah”), hay vào một nơi dùng làm kho chứa 
những văn bản ghi chép linh thiêng. Phần nhiều 
nội dung trong các gen1za ở Calro, vào thời điểm 
khoảng một thế kỷ trước đây, đã chuyển đến Thư 
viện Đại học Cambrldge, nước Ảnh. 

Saadia ben Joseph sinh ra tại một ngôi làng 
ở Dilaz thuộc thành phố Fayyum (đó là lý do ông 


49 Caliphate (Khalifnh, triều đại caliph) là một thể chế (state)của 
Hồi giáo, đứng đầu là một lãnh tụ tôn giáo và chính trị tối cao, 
thường được biết đến như một Caliph (người kế vị tiên tri 
Muhammad). 


/ 4 = 
ÊÑ¬» "GV 


được biết đến như al-Fayyum]) thuộc miền Thượng 
Ai Cập. Ông rời khỏi Ai Cập vào khoảng năm 
905 và trong vài năm tiếp theo, đã qua lại giữa 
Palestine, Aleppo (Syria), và Baghdad. Vào năm 
928, bất chấp nguồn gốc ngoại lai của mình, ông 
được bổ nhiệm làm Gaon của học viện ở Sura. Ông 
được ghi nhận như một triết gia, nhà khoa học, 
người soạn sách Talmud, tác gia, nhà bình giảng, 
nhà nghiên cứu ngữ pháp, dịch giả, nhà giáo dục, 
và thủ lĩnh tôn giáo, song cũng tạo nên tranh cãi 
trong hầu như mọi lãnh vực ông tham gia. 
Saadia đã biên soạn công trình kinh điển về 
triết lý, Sách về Học thuyết và Đức tin, trong suốt 
những năm bị đình chỉ chức vụ và bị giam giữ 
theo lệnh của David ben Z2accal, “Trưởng đoàn 
Lưu vong”, bởi ông từ chối tuân theo lệnh của 
ben Zacca1 bắt ký vào một văn bản mà ông cho là 
không chính đáng. Saadia, người học thông biết 
thạo kalam (thần học) của Hồi giáo và falasifa 
(trường phái triết học Aristotle), đặt niềm tin 
vào quyền uy tối thượng của lý tính, bao gồm cả 
cảm quan về đạo đức. Ông tin rằng những cách 
thức của Chúa Trời và sự mặc khải của Ngài phù 
hợp với lý tính không phải vì Chúa Trời đặt ra lý 
tính cùng lẽ công bình; đúng hơn là, Chúa Trời, 
hoàn toàn tự do, hành động và hiển lộ chân thân 
trong sự hoà hợp với những tiêu chuẩn hoàn bị 
của lý tính và lẽ công bình. Nói cách khác, Chúa 


Ki. s BI É 5 


Trời tạo ra sự hữu lý hay công chính bởi vì đó 
là một lẽ công chính hay hữu lý tiên nghiệm [a 
priorr]; không phải bởi vì Chúa Trời làm vậy mà 
thành ra hữu lý hay công chính. 

Nhận thức luận của Saadia phát xuất từ việc 
ông đặt trọng tâm vào tính tối thượng của lý tính. 
Mọi tr1 thức chúng ta có được là nhờ trải nghiệm 
cảm quan, hay một lương tri bẩm sinh, vốn tự 
thân là một dạng của tính hợp lý. Chẳng hạn, 
khi ai đó khẳng định Chúa Trời phái họ xuống 
để bảo với chúng ta hãy trộm cắp hay ø1an dâm, 
hay sách Torah không còn dùng được nữa, rồi nói 
rằng đó là một lời tiên tri dựa vào những phép 
mầu hiển hiện, tất cả những điều ấy làm sao 
chúng ta biết được là không đáng tin? Đó là vì 
lý tính mách bảo chúng ta cư xử một cách có đạo 
đức và sự thật luôn được ưa thích hơn là giả trá. 

Chính sách Torah cũng đã thích nghi hoàn 
toàn với lý tính. Saadia chia các điều răn thành 
“hữu lý” và “được nghe truyền lạT” - đó là, những 
điều được biết đến nhờ lý tính và những điều chủ 
yếu được biết đến qua mặc khải. Dù không phải 
điều răn nào cũng có được một nguyên do hiển 
nhiên, chúng ta vẫn có thể đưa ra một “dự đoán có 
lý” về các nguyên do cho những điều răn tối nghĩa 
này. Nhưng nếu sách Torah thích ngh1 hoàn toàn 
với lý tính, tại sao Chúa Trời cần phải phái những 
sứ giả (các tiên trì) đến để trao sách cho chúng 


76 Sà&_ 


ta? Mặc khải là một động thái bắt nguồn từ tình 
thương của Chúa Trời trao cho từng cá nhân, cho 
nên tr1 thức của sách Torah phải luôn rõ ràng và 
luôn sẵn có cho tất cả mọi người, ngay cả đối với 
những ai thiếu hẳn năng lực chiêm nghiệm cũng 
như thời gian để tự mình khám phá. 

Saadia còn quen thuộc với những ghi chép 
của những chi phái và tôn giáo khác. Sự bài bác 
của ông đối với Karalsm (một chi phái của người 
Do Thái đã chối bỏ tập quán truyền dạy của các 
rabb]), cũng như đối với Hồi giáo, Kitô giáo, và tôn 
giáo của “những nhà nhị nguyên”, đều được thông 
báo rộng rãi và dựa trên những luận cứ hữu lý. 


Có những gì trong tên gọi? 


Nhiều người nổi tiếng được biết trong tiếng Hebrew 


không phải qua tên thật mà bởi một tên ghép tắt được 
tạo nên từ những nguyên âm đầu của danh xưng và 
tên của họ. 


Ví dụ, Rabbi Shlomo ltzchaki (Solomon con trai của 
lsaac) được biết đến như Rashi; Rabbi Moses ben 
Maimon (Maimonides) được biết đến như Rambam. 


Dù đã thực hiện việc biên tập sách kinh 
nguyện tiếng Hebrew và biên soạn một số bài thơ 
phụng vụ tiếng Hebrew, ông chủ yếu viết bằng 
tiếng Ả-rập. Là một học giả nổi bật về Thánh 


= 
xe) ý ƒị 


Kinh, ông viết vô số lời bình giảng, và đã hoàn 
thành một bản dịch sang tiếng Ả-rập cho bản 
sách thánh tiếng Hebrew, đến nay vẫn còn được 
sử dụng. 


Rashi (1040-1105) - nhà bình giảng 


Ngày nay, tại Worms, bên bờ sông Rhine 
miền tây nước Đức, bạn có thể đến thăm hội 
đường của Rashi (được xây lại sau khi bị tàn 
phá bởi quân đội phát xít), nhìn chiếc ghế ông 
đã ngồi, và dạo qua bảo tàng dành cho riêng ông. 
Bạn có thể cảm nhận được sự nhân từ và nồng 
ấm như thể ông đang hiện hữu, dẫn lối cho bạn. 
Đó là cảm giác thân thuộc đối với hàng bao thế 
hệ người Do Thái mà hiện nay, cũng như trước 
đây, đã được làm quen với cả hai bản sách thánh 
và sách Talmud thông qua những lời bình giảng 
của ông. Ông là một nhà bình giảng thượng 
thăng về sách Talmud. Năng khiếu trong việc 
dự đoán những thắc mắc của người đọc và biệt 
tài diễn đạt thành những lời giảng ngắn gọn, rõ 
ràng, làm bạn cảm thấy như thể ông đang ở bên 
cạnh mình, giảng giả1 cặn kẽ từng câu chữ, trông 
chừng cần thận song cũng nhẹ nhàng tránh cho 
bạn khỏi những lỗi hiểu sa1. 

Hầu hết trẻ con Do Thái đều biết đến ông - 


cũng như biết đến Kinh Thánh và tiếng Hebrew 


7a Sà&_ 


- thông qua phần bình chú vốn đã trứ danh ông 
viết cho Ngũ Thư của Moses [Torah]. Sức lôi cuốn 
bền vững ấy có lẽ đến từ phong cách khó lòng bắt 
chước mà qua đó ông trình bày những bài giảng 
lễ, những truyền thuyết, và những bình giải cho 
các điều răn, được chọn ra từ sách Talmud và 
sách Mishna. Nhưng với học giới, Rashi xuất 
hiện như một bậc thầy về ngôn ngữ Thánh Kinh, 
người chọn lựa và rút ra từ công trình của nhiều 
thế hệ những người đi trước, các chuyên gia ngữ 
pháp và các người soạn từ điển, để biện biệt rõ 
ràng sự khác nhau giữa những điều Kinh Thánh 
thực nói ra (pershat, hay “nghĩa ngay thẳng”), 
và những điều đọc thấy từ đó (derash, hay khoa 
giảng thuyết) theo truyền thống. Phần nào nhờ 
sự chân phương, cảm giác ở một người thầy đang 
thực sự hiện hữu, khi một alI đó đọc Rashi, là 
cách ông chuyển dịch những thuật ngữ khó sang 
tiếng Pháp cổ, cho nên chúng ta có thể nghe thấy 
lời ông như thể một vị thầy đang nói chuyện với 
các học trò ngồi xung quanh. 

Bình chú cho Ngũ thư là cuốn sách tiếng 
Hebrew được In ra đầu tiên (Regglo năm 1475), 
và là cơ sở cho hơn 200 siêu bình chú.*! Được dịch 
ra tiếng Latin, những lời bình chú của Rashi cho 


4! Siêu bình chú là lời bình chú được viết ra để bình chú cho một 
lời bình chú đã có trước đó. 


Ỳ 


\ 
vã 
l 


Kñnh Thánh đã tạo ảnh hưởng lên Nicholas de 
Lyra, và gián tiếp qua nhân vật này, tạo ảnh 
hưởng lên Luuther cùng những Kitô hữu chuyên 
nghiên cứu tiếng Hebrew và phong trào Cải cách 
[Tin lành]. 

Rashi có thể đã học tập tại Worms, song quê 
nhà là ở Troyes, thủ phủ của vùng Champagne 
(bây giờ là miền đông bắc Pháp). Ông sống 
không nhờ vào việc làm một rabbi, mà nhờ canh 
tác những vườn nho. Chi tiết về cuộc đời ông vốn 
ít ỏi. Ông có ba người con gái, hai trong số đó, 
Mirlam và Yocheved, cùng lấy hai học trò của 
ông; tên của người con gái thứ ba chưa được biết. 
Vào khoảng nàm 1070, ông lập ra ngôi trường 
thu hút nhiều môn đồ theo học, mà qua thời gian 
cộng với sự dẫn dắt của người con rể và các cháu 
ngoại, đã trở thành thế lực dẫn đầu trong số học 
viện nghiên cứu sách Torah dành cho người Đức 
øốc Do Thái. 

Những năm cuối đời ông rơi vào cảnh buồn 
thảm bởi cuộc Thập tự chình thứ nhất (1095/6) 
đã cướp đi những người thân của ông. Các bài 
Selihot (các bài kinh sám hốt) ông soạn ra giai 
đoạn sau đó biểu hiện một tâm hồn u uất và tình 
yêu sâu xa đối với Chúa Trời; một vài bài đến 
nay vẫn còn trong kinh phụng vụ. 

Những truyền thuyết - về gốc gác hậu duệ 
của Vua David, về những chuyến du hí xa xỉ, về 


8 lê) T= = 


cuộc gặp gỡ với MaIimonides (người chưa chào đời 
cho đến tận năm 1138) - đều được dựng lên trong 
sự thiếu vắng các dữ kiện chứng thực. Có truyền 
thuyết kể rằng cha của ông đã ném xuống biển 
một viên ngọc quý là món đồ trang sức cho tượng 
thờ vốn rất được các Kitô hữu khao khát, ở nơi 
có giọng nói huyền bí vang lên báo rằng ông sẽ 
có được một đứa con tra1 học sâu biết rộng. Một 
truyền thuyết khác kể lại làm cách nào mẹ ông 
rơi vào cảnh nguy hiểm tại một con đường hẹp 
ở Worms lúc đang mang thai, rồi một hốc tường 
(đến nay vẫn còn được chỉ cho du khách thấy) 
mở ra như một phép mầu để che giấu bà vào 
bên trong lớp tường gạch. Lại một truyền thuyết 
khác thuật lại rằng ông đã nói trước với Godfrey 
xứ Bouillon rằng người này, khi nhen lên ngọn 
lửa Thập tự chinh, sẽ chiếm được jJerusalem 
trong ba ngày rồi bị đánh bại rồi trở về nhà cùng 
với ba con ngựa. 


Abraham lbn Ezra (1089-1164) - nhà thơ 


Sinh ra tại Toledo, Ibn Ezra nổi tiếng như 
một nhà thơ, nhà ngữ pháp, thầy thuốc, triết gia, 
nhà chiêm tỉnh, và nhà bình giảng Kinh Thánh. 
Trong một bước ngoặt đỉnh điểm của tâm trí, ông 
đã để lại một số gợi ý rằng có thể có đôi điều đáng 
ngờ về tác quyền của Moses đối với Ngũ Thư; gợi 


ý này sau đó sáu thế kỷ được Spinoza phát hiện 
và đã dẫn đến nền phê bình Kinh Thánh thời 
hiện đạI.Dù đã xác nhận bản thân là một nhà 
chiêm tĩnh, ông lại thuộc số ít những người cùng 
thời từ chối tin vào quỷ đữ. Ibn Ezra rời khỏi Tây 
Ban Nha vào năm 1140 và chu du qua Italy, Bắc 
Phi, và Cận Đông, rồi đến Tây Âu, cả Pháp và 
Anh. Tại London, ông soạn ra tác phẩm triết học 
chính yếu của mình, Nền tảng của nỗi kính sợ 
Chúa Trời, trong đó ông giảng về trường phái triết 
học neo-Platonic, vốn là nét nối bật trong những 
lời bình giảng Kinh Thánh của ông. Phong cách 
súc tích và quyết liệt ở các lời bình chú đã giành 
được sự yêu mến dài lâu trong đại chúng; sức 
anh hưởng những bình chú này tạo ra ở các Kitô 
hữu gốc Do Thái vào thời Phục hưng là đứng thứ 
hai, chỉ sau mức ảnh hưởng của Rash1. 

[bn Ezra có được mối giao hảo cũng như có 
được sự tôn trọng trong học giới, song cuộc đời 
riêng được nhìn nhận là đầy hối tiếc, hoặc vì 
xuất thân “lưu vong” khỏi Tây Ban Nha, hay vì 
việc mất đi bốn người con gái cùng sự cải đạo 
ngắn ngủi sang Hồi giáo của người con trai còn 
lại. Ông có khiếu hài hước mang tính mỉa mai; 
trong một bài thơ trào phúng, ông viết: 


Bầu trời cùng các tĩnh tú được sắp đặt 
Thành hàng lối khi ta chào đời 


82 + 


=— 
= 
c= 


Nếu những cây nến là sự nghiệp của ta 
Mặt trời chẳng thể tắt trừ phi ta chết đi... 
Nếu ta là kẻ bán vải liệm 


Sẽ chẳng ai chết khi ta còn sống! 


Moses Maimonides (Rambam) (T138-1204) - 
nhà tư tưởng, nhà soạn luật lệ, và thầy thuốc 


“Đại bàng vĩ đại”, như ông được tôn kính nhắc 
đến vào những thế ký sau, sinh ra ở Cordoba, 
thuộc vùng Andalusia (Tây Ban Nha) vào thời 
kỳ Hồi giáo thống trị, nơi mà thời gian gần 
đây, ký ức về ông đã trở thành niềm tự hào địa 
phương và hấp dẫn khách du lịch. Trong thế giới 
Do Thái, ông thường được biết đến là Rambam, 
tạo thành từ các ký tự đầu của tên ông. 

Vào năm 1148, Cordoba bị chiếm bởi triều 
đình Caliph của nhà Almohad, những người 
không chỉ đàn áp các nhóm Hồi giáo không cùng 
quan điểm khắt khe như họ, mà còn tàn phá hội 
đường và buộc người Do Thái lựa chọn giữa bỏ 
đạo hay là chết. Gia đình của Maimon đã trốn 
đến Fez (Morocco), ở đây họ sống qua vài năm; 
trước tác mẫn cảm trước thời cuộc Thánh thư về 
Bôi giáo của Rambam, được soạn ra vào khoảng 
năm 1160, cho thấy sự cảm thông lón lao cũng 
như lòng khoan dung với những người trong cảnh 
câu thúc đã phải tòng phục ngoài mặt đối với Hồi 


^^ s2 ~ 8 3 


giáo. Vào năm 1165, sau thất bại trong nỗ lực 
gắng để được định cư tại Palestine đang bị chiếm 
đóng bởi quân Thập tự, gia đình ông tìm thấy 
chỗ dừng chân tại A1 Cập, trước là ở Alexandria 
và sau cùng là ở Fostat, vùng Cairo cổ, lúc đó ở 
dưới sự cai quản của vương triều Ayyub non trẻ 
của Saladin. 

Rambam chìm đắm vào nghiên cứu và viết 
lách. Vào những năm 1170, ông được nhìn nhận 
là Nagid (thủ lĩnh) của người Do Thái ở Catro, 
song vẫn chưa rõ là liệu ông có nắm giữ một 
chức danh chính thức nào không. Khi em trai 
David, người chu cấp cho cả gia đình bằng hoạt 
động doanh thương, bỏ mình ngoài khơi, Moses 
đã chuyển sang hành nghề dược để có thể nuôi 
sống bản thân cùng những người phụ thuộc, 
rồi trở thành thầy thuốc riêng cho Alfadhel, tế 
tướng của Saladin. Những lời chẩn đoán và ý 
kiến của ông được săn đón khắp nơi trong thế 
giới Do Thái, từ Provence đến Yemen và đến tận 
Baghdad, phần lớn thư từ hồi đáp của ông đã 
được bảo quản, một số được lưu lại trong gen1za 
tại Cairo. Ông mất ở Fostat vào ngày 13 tháng 
12 năm 1204 và những người khóc than ông có 
cả tín đồ Hồi giáo cũng như người Do Thái. Ông 
được chôn cất tại Tiberlas (Palestine). 

Sách Mishneh Torah[{[ “Đọc theo sách Torah'”]|, 
bằng tiếng Hebrew, là một bộ tập hợp và phân 


84 Sàk_ 


loại mang tính hệ thống của toàn thể các điều 
luật Do Thái, tích hợp trong đó không chỉ những 
vấn đề nghi thức và phụng vụ, các điều luật dân 
sự và hình sự, mà còn có những thiết chế về việc 
làm nông trên vùng đất của Israel và về việc xây 
dựng đền thờ và những quy trình cùng sự thuần 
khiết trong nghi thức. Đặc điểm đáng ghi nhớ 
nhất của bộ sách này là cách ông giảng nghĩa 
cặn kẽ các halakha*2 bằng việc liên hệ tới những 
thời điểm bản thân phải đối mặt với sự kết tội 
về tư tưởng cũng như đạo đức, chẳng hạn vì đã 
diễn giải điều răn hãy yêu kính Chúa Trời như 
bao gồm cả lời kêu gọi dấn thân vào khoa học 
tự nhiên cũng như sự hiểu biết thấu đáo các kỳ 
quan của tạo hoá; các đoạn ngắn về vũ trụ luận 
và y dược là những tuyệt tác mà ngày nay chúng 
ta xếp vào hạng mục thường thức khoa học. Ông 
chối bỏ lề luật của các rabbl bởi xét thấy chúng 
dựa trên mê tín, hay trên niềm tin về quỷ thần 
và ma thuật, và cụ thể là bộc lộ qua quan điểm 
chối bỏ thuật chiêm tình. 

Tuyệt tác về triết lý của ông là sách Dẫn 
đường cho kẻ lầm lạc viết bằng phương ngữ 


*- Nghĩa là tục lệ: một hình thức giải thích Kinh Thánh của các 
rabbi, áp dụng luật Thiên Chúa vào những hoàn cảnh cụ thể 
và mang tính bó buộc, khác với lối giải thích bằng cách kể 


chuyện (hageadah)./TngTH,tr. 152 


Do Thái - Á-rập, mà trong đó, cũng giống như 
Saadia đã làm, hay các hiển giả là tín đồ Hồi 
giáo như Alfarabl và Avicenna, những người 
thầy mà ông hàm ơn rất nhiều, ông dung hoà 
giữa truyền thống tôn giáo và triết lý, trong 
bản sách này chủ yếu là triết học trường phái 
Aristotle. Sách Dẫn đường tạo ra ảnh hưởng 
không chỉ tới tư tưởng của người Do Thái, mà 
nhờ vào bản chuyển ngữ sang tiếng Latin, còn có 
tác động tới những nhà thần học Kitô giáo như 
Thomas Aquinas. Bản sách đã dấy lên tranh cãi 
trong giới học giả truyền thống ngay từ thời đại 
của ông. Đến tận hôm nay, phái Chính thống, 
những người tôn kính xếp sách Mishneh Torah 
của ông vào hàng kinh điển của những trước tác 
về halakha, vẫn còn lúng túng trước các ý tưởng 
trong sách; hoặc họ bỏ qua chúng, hoặc diễn giải 
thành những điều huyền bí có nguy cơ gây ra 
hoàng loạn cho chính người học. 

Maimonldes là một trong những người tiên 
phong khi cố gắng thiết lập một tín biểu Do 
Thái, có lẽ vì đó là nhu cầu vẽ ra một đường phân 
tuyến rõ ràng khi phải đối mặt với những nỗ lực 
của tín đồ Hồi giáo và Kitô hữu nhằm cải đạo 
dân Do Thái. “Mười ba nguyên tắc của đức tin, 
được viết ra tỉ mi trong trước tác sớm xuất hiện 
của ông Bình chú về sách Mishna, được kê trong 
Phụ lục A. 


8 6 = 
— — ` 


Abraham Abulafia (1240-1300)) - 
nhà huyền học xuất thần 


Vào năm 1280, chỉ ít ngày trước dịp Năm mới 
của người Do Thái, Abraham Abulaña, được báo 
hiệu bởi một “giọng nói”, đến Rome nhằm cải đạo 
cho Giáo hoàng Nicholas III. Nicholas chẳng chút 
thích thú, hạ lệnh thiêu sống Abulaña. Abulafia, 
hắn nhiên là chẳng chút để tâm, tiếp tục lên 
đường tới Surlano, nơi ngày 22 tháng Tám, ông 
nhận được tin báo rằng giáo hoàng đã chết đêm 
trước đó vì bị đột quy. Khi trở về Rome, ông bị 
giam giữ khoảng một tháng, rồi được thả ra. 

Người Do Thái giáo nào, vào thế kỹ 13, lại xem 
giáo hoàng Kitô giáo là một đối tượng thích hợp 
để cải đạo? Có chăng chỉ kẻ nào cho mình là một 
đấng tiên tri. Abulafia, được sinh ra ở Saragossa 
(Tây Ban Nha), đã hướng đến một lối sống không 
phút ngơi nghỉ, có thể gọi là cuồng loạn. Vào tuổi 
18, ông du hành đến Acre (Palestine), trong niềm 
hy vọng sẽ nhanh chóng tìm ra dòng sông huyền 
thoại Sambatyon, con sông dữ cuộn sóng suốt cả 
tuần và chỉ 1m ắng vào ngày Sabbath (nhưng ông 
không tìm thấy nó, hay bất kỳ ai khác về sau 
cũng không thể tìm được). Rồi ông đắm mình vào 
việc nghiên cứu chuyên sâu, trước hết là về tư 
tưởng của Maimonides (quá lý tính), sau là về 
kabbala bí truyền, cái sau gần với ý thích của 


ông hơn. Trở lại Tây Ban Nha vào tuổi 30, ông 
trải nghiệm được nhiều thị kiến, càng làm mạnh 
thêm tư tưởng và khuynh hướng thần bí, và đã rút 
ra kết luận rằng thuần thục các tên thánh thần 
đi kèm với nghi lễ cùng lối tu khổ hạnh là chìa 
khoá để trở thành đấng tiên tri. Lần nữa, ông rời 
khỏi Tây Ban Nha, và năm 1279 tại Patras (Hy 
Lạp), viết cuốn sách tiên tr1 đầu tiên của mình. 
Ông gọi phương thuật của mình là “kabbala3 
tiên tri”, và xem khinh kabbala “thông thường” 
gồm mười sefirot (sự phát xuất linh thiêng) như 
loại tr1 thức sơ cấp và thấp kém, mang tính ước 
đoán hơn là thực sự hữu hiệu. 

Không có gì ngạc nhiên, ông đã gây ra phiền 
nhiễu ở bất cứ nơi đâu ông ghé qua. Tại Sicily, 
ông xuất hiện như một đấng tiên tri và đấng cứu 
thế, sự kiện này có thể thấy trong bức thư có lời 
lẽ mạnh mẽ của rabb1 Solomon ben Adret thành 
Barcelona gửi giáo dân thành Palermo. Bởi sự 
công kích của ben Adret và những người khác, 
lối kabbala bí truyền được Abulafia giảng dạy đã 
biến mất khỏi Tây Ban Nha kể từ sau năm 1280, 
và tìm thấy nơi cư ngụ trên những hòn đảo của 


43 "Tân gọi một hình thức huyền học Do Thái thịnh hành vào 
thời Trung cổ, gán cho mỗi chữ trong Thánh Kinh một ám số, 
vì thế việc chú giải Thánh Kinh cần phải khám phá ý nghĩa bí 
ẩn của mỗi từ./TnzTH, tr. S7 


tín đồ Hồi giáo, nơi nó hoà hợp cùng chủ thuyết 
Hồi giáo thần bí Suñi. Abulaña hoàn toàn chìm 
vào quên lãng, và chỉ có các học giả chắp ghép tư 
tưởng của ông từ những bản thảo chưa được công 
bố rải rác ở các thư viện khắp châu Âu. 

Thời hiện đại tỏ ra ưa thích ông nhiều hơn 
mức những người cùng thời hay những môn đồ 
trực tiếp của ông, có thể bởi không phải chịu 
đựng tính khí thái quá của ông. “rong thị kiến 
của Ngài là lý tưởng về sự hợp nhất đức tin, sự 
thấu nhận mà Ngài gắng sức mang lại”. Abulaña 
đã nói trước những người đang được khai minh, 
dù không phải là một đám đông, trong nội bộ 
Kitô hữu cũng như người Do Thái. Ý tưởng của 
ông về sự hợp nhất mang tính cốt tuỷ trong cung 
cách thần bí, siêu việt, bất kể những khác biệt 
về học thuyết, là hiếm gặp trong Do Thái giáo 
thời cận-hiện đại, dù vậy lại tó ra hấp dẫn đối 
với hôm nay. Và những người theo học kabbala 
hôm nay đã chấp nhận cách phân chia chủ đề 
của Abulafia. Trường phái “siêu nhiên - thông 
thiên luận”, như của mười sefirot, đặt trọng 


44. Theosophy: Thông thiên học. Phong trào (giáo phái) gắn liền 
với tên tuổi của H.P.Blavatsky, chủ trương rằng con người có 
thể thông đạt được các thực tại thần linh bằng chiêm nghiệm, 
mặc khải... và giải thích ý nghĩa cuộc sống bằng tổng hợp giáo 
lý các tôn giáo, triết học, khoa học và thần bí./Tng TH, tr. 346 


tâm vào Chúa Trời và bao gồm hai khía cạnh; 
sự thấu hiểu lý thuyết về cái thiện, và việc mang 
thanh bình vào chính cối thiêng. Kabbala thăng 
hoa, mà bản thân Abulafña là người để xướng 
chính, đặt trọng tâm lên con người; nó tìm thấy 
giá trị tối thượng trong trải nghiệm kỳ bí ở mỗi 
cá nhân, song không đoái hoài đến tác động mà 
điều đó có thể tạo ra cho sự yên bình nội tại của 
thiên tính.“ 


Gracia Nasĩ (c. 1510-c. 1569) - nhà hảo tâm 


Vào ngày thứ Tư lễ Tro năm 1391, bạo lực 
nhằm vào người Do Thái đã bùng phát ở Seville. 
Nhiều người đã bị sát hại, số khác buộc phải 
chấp nhận chịu rửa tội.*$ Thời đại hoàng kim của 
người Do Thái gốc Tây Ban Nha đã bước sang bờ 
dốc của áp bức, ngược đãi và trục xuất. 

Tính từ năm 1931 trở đi, một phần trong số 
những người bị buộc cải đạo cũng đã chấp nhận 
Kitô giáo. Số khác tiếp tục tín ngưỡng Do Thái 
trong vòng bí mật. Nhiều người đã vươn lên được 


45 Deify: Thiên tính, Thiên Chúa. Bản tính của Thiên Chúa, hoặc 
là chính Thiên Chúa (tương tự diwinify)./Sđd, tr. 100. 

4 Baptism: Bí tích thanh tẩy. Dân Do Thái khi chấp nhận chịu 
rửa tội tức là đã cải đạo thành Kitô hữu, và theo đó là từ bỏ 
đạo Do Thát. 


9 0 —=— 
————~ ` c= 


các chức vụ cao trong Hội thánh, như giám mục 
và hồng y. Toà án Dị giáo! được mời đến để đánh 
giá mức độ thành thật của các “Tân Kitô hữu”, 
là tên gọi mà sau cùng các converso?3 này được 
sán cho. Nhận tội và những cáo buộc khác có 
được nhờ tra tấn, rồi bản tuyên án đưa nạn nhân 
đến những chiếc cọc thiêu sống. (Giáo hội vẫn 
khăng khăng là toà án đị giáo không thiêu sống 
a1 trên cọc. Nhưng thực sự họ đã tra tấn nạn 
nhân, thường là công khai trước công chúng, rồi 
giao nạn nhân cho chính quyền thế tục sở tại thì 
hành án treo cổ hay thiêu sống). 

Trước ngày Columbus (bản thân là một người 
Do Thái ẩn giấu thân phận, và lẽ đĩ nhiên là hàm 
ơn đối với sự trợ giúp về tri thức và tài chính của 
người Do Thái cho chuyến hải trình lịch sử của 
mình) giong buồm ra khơi hướng đến “Ấn Độ”, thì 
đã có những chuyến hải trình tuy ngắn hơn song 
lại ẩn chứa nhiều hiểm hoạ chở theo những người 
Do Thái bị trục xuất khói Tây Ban Nha theo lệnh 
của Ferdinand và Isabella*® bất kể lời thỉnh cầu 


41 thẹ Ingquisition. 


#8 Người Do Thái hay hậu duệ của họ, những người đã cải sang 
Công giáo tại Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha, nhất là trong 
khoảng thế kỷ 14 và 15. 

Vua và Hoàng hậu Tây Ban Nha lúc bấy giờ. Toà án Dị giáo 
thời kỳ này được dựng lên theo yêu cầu của họ. 


49 


từ quan chưởng ấn người Do Thái, Don?"? Isaac 
Abravanel (sự kiện này được mô tả một cách hình 
tượng trong lời bình chú Kinh Thánh của ông). 
Một số được chào đón đến Bồ Đào Nha, để rồi vài 
năm sau lại bị trục xuất trong những hoàn cảnh 
kinh khủng, con cái bị tước đoạt khỏi cha mẹ rồi 
bị buộc chịu phép rửa tội. 

Vào năm 1536, một chỉ dụ của Giáo hoàng 
lệnh cho Toà án DỊ giáo tiến vào Bồ Đào Nha. 
Trong số những kẻ trốn thoát và đến được xứ sở ít 
áp bức hơn tại Antwerp có bà quả phụ trẻ giàu có 
tên là Beatriz de Luna, người mà chồng là Dlogo 
Francisco đã tích góp gia sản nhờ những chuyến 
đi buôn gia vị. Giống những “Tân Kitô hữu” khác, 
bà muốn chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ, song việc du 
hành đến một nước phi-Kitô là không được phép. 
Nếu bà công khai ý định của mình thì điều đó 
tương đương với việc tuyên xưng đức tin Do Thái 
giáo, điều mà ngay cả ở trên đất Antwerp cũng 
có thể đưa tới giàn hoả thiêu rồi sung công toàn 
bộ tài sản. Thay vì vậy, bà phát triển việc kinh 
doanh của gia đình cũng như những mối quan 
hệ giao thương quốc tế và làm mọi điều trong 
khả năng để giúp cho nhiều người trốn khỏi Bồ 
Đào Nha cũng như Toà án DỊ giáo rồi tìm đường 


59 Đây là cách gọi tôn quý dành cho đàn ông, được dùng ở bán 
đảo Iberia, Ý và Mỹ Latin. Doña là dạng giống cái của Don. 


Hình 4. Huy chương được đúc năm 1553 để vinh danh Doña 
Gracia Nasi (tác phẩm của Pastorino de Pastorino của thành 
Ferrara). 


đến được, ít nhất là Anh hay Hà Lan, có một chỗ 
trú thân đủ an toàn để có thể bộc lộ đức tin thực 
sự của mình. 

Cuối năm 1544, bà chuyển đến Venice, vẫn 
cải trang là một Kitô hữu. Trong một diễn tiến 
kịch tính bắt nguồn từ một vụ cãi cọ trong gia 
đình mà người em gái (về sau trở thành một phụ 
nữ Do Thái kiên cường) đã tố giác rằng bà đã bị 


c5 93 


Do Thái hoá và do đó bà bị giam giữ, chỉ được thả 
ra khi Sublime Porte°! tác động vào vụ việc và 
đe doạ rằng vấn đề này sẽ gây bất ổn cho những 
mối quan hệ quốc tế. Cuối cùng, tại Ferrara vào 
năm 1550, dưới sự bảo hộ của Công tước Ercole 
II thuộc Gia tộc Bste, bà đã có thể rũ bỏ lớp cải 
trang và đối từ Beatriz de Luna sang một tên 
gọi Do Thái hơn: Gracla (C=Hannah) thuộc gia 
tộc Nasl. 

Samuel Ủsque, người sống cùng thời với bà, 
trong Khúc an ủi chó những tai ương của Israel, 
dành trọn một chương để nói riêng về công trình 
của Doña Gracla giúp thu xếp những cuộc đào 
tẩu cho dân tị nạn Do Thái trốn thoát khỏi Bồ 
Đào Nha: 


Chính bà (Doña Gracla Nasl), ngươi đã trợ giúp 
bằng tình mẫu tử cho những kẻ khốn khổ của 
dân tộc này vươn lên từ đáy sâu vô tận những 
gian khó mà họ bị vùi lấp ngay trên đất châu Âu, 
bởi đói nghèo và tội lỗi mang họ đến vùng đất 
lành và không ngừng hướng họ đến sự vâng phục 
lệnh truyền từ Chúa Trời... 


5! Triểu đình trung ương của Đế chế Ottoman. Ấn dụ này gợi 


đến hình ảnh cánh cổng trước lối vào toà nhà là nơi làm việc 
của các cơ quan trọng yếu của chính phủ. Toà nhà này nằm ở 


Ïstanbul, nay là đinh Thống đốc Ïstanbul. 


Baal Shem Tov (1700-1760) - 
phái Mộ đạo [Hasidism] 


Khi nhìn thấy trên màn hình truyền hình, 
hay trên đường phố của New York, London, hay 
JjJerusalem, những người đàn ông Do Thái râu 
ria, lọn tóc thõng xuống bên ta1, có thể bạn tưởng 
rằng họ đại diện cho phe cực hữu truyền thống 
và bảo thủ nhất của Do Thái giáo. Nhưng mọi 
thứ không giống như nó có vẻ vậy. Moses không 
ăn vận như thế, Judah Tổ phụ cũng không, hay 
cả Saadia hay Rashi nữa. Lối phục trang ấy, 
cũng như dòng nhạc đại chúng của các nhóm 
nhạc Hasidic Klezmer, lẽ ra đã không xuất hiện 
không đúng chỗ ở UkraIne hay Ba Lan vào thế kỷ 
18 như thế, dù quả thật đó là mái nhà của phái 
Mộ đạo, điều mà bấy giờ người dân địa phương 
cảm nhận như một phong trào của những người 
theo chủ nghĩa dân tuý đại chúng và đe doạ sẽ 
làm xói mòn trật tự và nếp sống truyền thống đã 
được thiết lập vững chắc đến lúc đó. 

Sáng lập phong trào này là Israel ben 
Eliezer, thường được biết đến như Baal Shem 
Tov bởi danh tiếng ông có được như một thầy 
thuốc sống nay đây mai đó. Sinh ra tại Podolia 
(Ukraine), ông sớm rơi vào cảnh mồ côi và lớn 
lên trong nghèo túng. Trong những năm đầu đời, 
ông không tỏ ra có tài năng đặc biệt nào, song 


Baal Shem Tov (BESHT) 


Danh xưng Baal Shem (tiếng Hebrew - “bậc thấy của 
tên gọi”) dành cho những thầy thuốc được cho là có 


thể tạo ra những phương thuốc chữa lành kì diệu chỉ 
bằng cách viết xuống hay thốt ra những ký tự trong 


tên gọi của các vị thần. Tov nghĩa là “tốt”. Baal Shem 
Tov có thể được viết tắt thành “BESHT”. 


lại được giao nhiệm vụ tập hợp bọn trẻ rồi đưa 
chúng đến Heder, hay trường dòng: ngay cả lúc 
đó, ông chỉ muốn lang thang trong các khu rừng 
của dãy núi Carpat, để được một mình trầm tư 
giữa thiên nhiên. Ông lập gia đình, rồi có thời kỳ 
kiếm sống nhờ vào việc quản lý nhà nghỉ. 

Chỉ đến những năm ba mươi tuổi, ông mới 
lộ ra cho những môn đồ kề cận biết mình là một 
người thần bí và là học giả uyên thâm. Bởi là 
một thầy thuốc có tư chất lôi cuốn, ông đã thu 
hút một đám đông người ủng hộ rộng khắp, và 
cũng đã là nguồn cảm hứng khuyến khích họ thờ 
phụng Chúa Trời cũng như tuân giữ các điều răn 
của Ngài một cách giản đơn và vu về. 

Phong trào lan sang UkraIne và Ba Lan nhờ 
những nhà giảng thuyết lưu động như nhà giảng 
thuyết của trấn Miedyrzecz, và rất nhanh sau 
đó, các Hasidim đã ca hát nhảy múa và thậm 


chí là uống mừng trong các hội đường trước sự 


— ——-Ñ.- = 


cảnh giác của giới cầm quyền. Nhiệt tình, hình 
anh của chủ nghĩa quân bình cùng việc không 
coi trọng những hiểu biết uyên thâm của truyền 
thống đã thu hút được một lượng lớn người đi 
theo. Chẳng mấy chốc, đã hình thành những 
cộng đồng Hasid, mà đứng đầu là một “Rebbe” 
(rabb]) cha truyền con nối hay còn gọi là 7'zaddik 
(“người công chính”), chịu trách nhiệm chăn dắt 
các tín đồ ngoan đạo và thực hiện những phép 
mầu. Phần nhiều trong số các ch1 phái xuất hiện 
sớm đến nay vẫn còn thịnh vượng và được biết 
đến bằng tên gọi ghép chung với chốn thành thị 
nơi nọ gắn kết - theo đó, ta có các Hasidim trấn 
Belz, các Hasldim trấn Ger, các Hasidim trấn 
Bratslav - và một vài phái khác vẫn còn được 
dẫn dắt bởi các “Rebbe”, trong số đó có Menahem 
Mendel Schneersohn, “Rebbe trấn Lubavitch”, 
có lẽ là người nối tiếng nhất theo cái nhìn của 
công chúng [tính cả dân ngoạl] thời kỳ gần đây. 
Khi phái Mộ đạo phát triển, nó đã tự điều 
chỉnh cho phù hợp theo một số chỉ trích được 
khơi lên từ các “Mitnagdim” (đối thủ). Nhiều 
rabbl phái Hasid vốn là học giả thuộc loại xuất 
chúng cũng như có lòng mộ đạo nổi trội. Dù vậy, 
không như các Mitnagdim, họ xem kabbala và 
những nghiên cứu thần bí cũng quan trọng như 
sách Talmud, và đẩy mạnh truyền bá những ý 
tưởng của kabbala trở nên phổ biến; họ đề cao 


việc Chúa Trời ở trong mọi sự”? trên cả sự siêu 
việt của Ngài. 

Kể chuyện là một yếu tố quan trọng trong 
phương pháp giảng đạo của phái Mộ đạo; Martin 
Buber đã chép lại nhiều câu chuyện như thế 
bằng tiếng Đức, khiến cho ít nhiều hương vị của 
phái Mộ đạo trở nên dễ dàng tiếp cận đối với số 
đông công chúng. 

Dù phái Mộ đạo tán thành học thuyết truyền 
thống về Đấng Messia (Đấng Cứu thế), phái này 
vẫn đề cao sự cứu chuộc”3 cho mỗi cá nhân thay 
vì cho cả dân tộc. Hầu hết, phái này đã cố gắng 
để làm lắng dịu (dù chưa bao giờ từ khước) niềm 
mong đợi về một Đấng Messia; tuyên bố được 
đưa ra bởi các tín đồ của Rebbe trấn Lubavitch 
về sau rằng ông chính là Đấng Messia song lại 
thuộc về Kitô hữu phái Tin lành hơn là của tập 
quán Hasid. 


53 Immanence oƒ God: Thiên Chúa ở trong mọi sự. Thiên Chúa 
hiện diện trong các thọ tạo do chính Ngài dựng nên, nhưng 
Ngài không đồng hoá với vũ trụ (trái ngược với chủ trương 
của thuyết phiếm thần, panfheism) (x. GLCG 300, 285)/ 
TngTH, tr. ló7 

Bš Redemption. Cựu ước dùng từ cứu chuộc để chỉ việc Thiên 
Chúa giải thoát dân Ngài khỏi ách nô lệ của Ai Cập (x. ĐnÏ 
13,ó)./TđŒG, tr. 80. Tân ước dùng từ cứu chuộc để chỉ việc 
Chúa Jesus hy sinh mạng sống mình để chuộc tội cho con 
người, giải thoát họ khỏi tình trạng tội lõi./Sđd, tr. 80 


Moses Mendelssohn (1729-1786) - 
nhà khai minh 


Sẽ khó kể ra được mối quan hệ nào tương 
phản sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai người 
sống cùng thời, cùng trong lòng thế giới Do Thái, 
cho bằng mối tương quan giữa Israel Baal Shem 
Tove và Moses Mendelssohn. Mỗi người, ở một 
mức độ tương đồng song ngược hướng, đã tạo ra 
ảnh hưởng sâu đậm lên các bước phát triển kế 
tiếp của Do Thái giáo. 

Mendelssohn, chào đời ở Dessau, đã tới 
Berlin, nơi ông âm thầm nghiên cứu toán học, 
triết học và những ngôn ngữ khác; người Do 
Thái bấy giờ đã bị trục xuất khỏi các trường đại 
học. Ông buộc phải kiếm sống bằng việc làm gia 
sư cho một gia đình thương lái tơ lụa giàu có 
người Do Thái. Sau cùng, ông cũng được đối đãi 
như bằng hữu bởi nhà biên kịch và phê bình trẻ 
tuổi gốc Đức có khuynh hướng dân chủ Gotthold 
Ephraim Lessing. Lessing được cho là đã tạo nên 
hình tượng người anh hùng trong vở kịch Nathan 
der Weise dựa trên hình mẫu Mendelssohn. Thời 
kỳ đỉnh cao trong đoạn đời này của ông đến vào 
năm 1764, khi ông được trao tặng giải thưởng 
của Học viện Berlin cho bài luận xuất sắc nhất 
về mối liên hệ giữa phương pháp siêu hình và 
khoa học; trong số những đối thủ tranh tài có 


—= 
Z“~ 


[mmanuel Kant! Bản đối thoại của Mendelssohn 
Phadon (1767), về sự bất tử, đã đem lại cho ông 
biệt hiệu “Socrates của người Đức”. 

Vào năm 1769, viên chấp sự người Thuy Sĩ 
johann Kaspar Lavater thách thức Mendelssohn 
hoặc là bác bỏ Kitô giáo hoặc làm theo điều mà 
“lý tính và tính toàn vẹn sẽ dẫn dắt ông đến”, rồi 
cải đạo. Trong lời phúc đáp, Mendelssohn khẳng 
định mạnh mẽ đức tin của ông vào Do Thái giáo, 
và còn chỉ ra sự ưu việt của đức tin ấy bắt nguồn 
từ sự thể, là về căn bản thì Do Thái giáo giàu 
lòng khoan dung hơn Kitô giáo. Ông viết: 


Căn cứ theo các nguyên tắc căn bản của Do Thái 
giáo, chúng tôi thực sự không kiếm tìm cơ hội cải 
đạo bất kỳ ai vốn không được sinh ra trong cùng 
dòng luật lệ của mình... Các rabbi của chúng 
tôi truyền dạy rằng luật lệ, cả truyền khẩu lẫn 
thành văn, vốn cấu thành chính tôn giáo được 
Chúa Trời mặc khải cho chúng tôi, là cưỡng bách 
với chỉ riêng với dân tộc tôi mà thôi... Chúng tôi 
tin rằng các dân tộc khác trên trái đất được chỉ 
lối bởi Chúa Trời để nhận biết được (chỉ nhận 
biết được thôi) Luật của Tự nhiên và Tôn giáo 
của các Tổ phụ. Những ai hướng đời mình đến 
sự hoà hợp cùng tôn giáo của tự nhiên và lý tính 
này sẽ được biết đến như “những dân ngoại công 


`" éé 


chính” và là “những đứa trẻ của sự cứu rỗi trường 


1 0 = 
.`` = 


cửư”. Quá xa lạ với mong muốn cải đạo kẻ khác, 

ngay cả trong suy nghĩ của các rabbi của chúng _ 
tôi, đến mức các thầy đã chỉ dẫn chúng tôi hãy 
khuyên ngăn, bằng lòng nhiệt tâm phản đối [cái 
ý định đó], bất kì ai đến với chúng tôi cũng một 


cách tự nguyện... 


Mendelssohn là một người bảo vệ nhiệt 
thành cho quyền công dân của người Do Thái, và 
đã tiên phong lên án chủ nghĩa ly khai trong Do 
Thái giáo. Ông hối thúc mạnh mẽ các đồng sự 
Do Thái của mình hãy hoà nhập, trong mức độ 
giáo phái cho phép, vào nền văn hoá cũng như 
xã hội của nước Đức, và nói tiếng Đức thường 
hơn là tiếng Yiddish. Sách Biur của ông, một 
bản dịch Kinh Thánh dùng các mẫu tự trong 
tiếng Hebrew để ký âm tiếng Đức, đi kèm với 
phần bình giảng bằng tiếng Hebrew, đã được 
đón nhận ở những chốn xa xôi cách biệt với nơi 
bản sách ra đời [nước Đức] cũng như đã được 
đón chào tại nước Anh; một số lãnh đạo tôn 
giáo bảo thủ đã ra lệnh cấm, dù không đến nỗi 
phạt vạ tuyệt thông. Ông khuyến khích thành 
lập trường Học thuật Tự do cho người Do Thái 
ở Berlin vào năm 1781, để những bộ môn thế 
tục như tiếng Pháp và tiếng Đức, cũng như sách 
Talmud và Kinh Thánh của truyền thống lâu 
đời, đều được giảng dạy. 


ae .101 


ú 


Trong tác phẩm triết lý .Jerusalem, ông cổ vũ 
sự tách biệt hoàn toàn giữa Hội thánh Công giáo 
và chính quyền; ông phản đối cả quyền sở hữu 
của Hội thánh đối với tài sản, cũng như việc (cả 
Hội thánh Công giáo và Hội đường Do Thái giáo) 
sử dụng quyền phạt vạ tuyệt thông. Hắn nhiên 
ông đã phản đối thuyết phiếm thần, dù cái “tôn 
giáo của tự nhiên và lý tính” của chính ông lại 
nghiêng về tự nhiên thần luận.”® Mendelssohn 
tự mình lánh xa, giống như nhiều Kitô hữu cùng 
thời, sự hình thành các biểu tượng của đức tin; 
ngay cả bản văn Thánh Kinh bằng tiếng Hebrew, 
dù ông không biểu lộ sự ngờ vực đối với nguồn 
gốc linh thiêng của nó, thì với ông, đó là “sự lập 
thành luật pháp được Chúa Trời mặc khảT, 
không mang tính giáo điều độc đoán. “Tình thần 
của Do Thái giáo là tự do trong học thuyết và 
tuân phục trong hành động”, ông quả quyết. 


54 Excommunicafion; Vạ tuyệt thông là hình phạt loại trừ một 
phần tử ra khỏi cộng đoàn, không cho phép thông dự vào các 
bí tích và sinh hoạt trong giáo hội (x. BGL 1131)./ TngTH, 
tr. 129 

55. Panfheism;thuyếtphiếm thần,nhưthuyết của John Toland (1670- 
1172) đưa ra, cho rằng “tất cả mọi vật đều là Thiên Chúa”. 

56 Deism: thuyết hữu thần hay tự nhiên thần luận, cho rằng thế 

giới là do một vị thần hoặc một đáng sáng tạo tối cao tạo nên. 

Nhưng sau khi tạo dựng, đấng sáng tạo không còn can dự vào 


sự vận hành của vũ trụ. 


106*„ 


Những ý tưởng như trên là xa lạ đối với 
nếp chủ đạo trong truyền thống tín ngưỡng của 
người Do Thái, song chúng cho phép mọi người 
tiếp tục tìm thấy ý nghĩa nơi đức tin nội tại trong 
khi vẫn tiếp tục tiếp nhận những gì họ cho là có 
giá trị từ phong trào Khal minh. Không chỉ phái 
Cải cách mà phái Chính thống Hiện đại cũng có 
lối tiếp cận phần nhiều dựa trên khuynh hướng 
tiên phong của Mendelssohn trong việc dung hoà 
giữa những giá trị truyền thống và những giá trị 
của thời hiện đại. 


Lịch và lễ hội 


Ngày và tháng và năm 


Chìa khoá để hiểu lịch Do Thái là Tự nhiên. 

Nếu một ngày thức dậy, cách xa khỏi thế 
giới văn minh, không có lịch và đồng hồ, làm sao 
bạn đánh dấu được thời gian trôi qua? Rồi khi 
thời gian cứ trôi qua như vậy, làm sao bạn biết 
lúc nào để kỷ niệm những sự kiện trọng đại của 
đời mình? 

Có lẽ bạn sẽ để ý thấy mặt trời mọc rồi lặn, 
và có lẽ bạn sẽ nhận thấy nó lên đến điểm cao 
nhất trên bầu trời vào lúc giữa ngày. Nhưng bạn 
sẽ không thể xác định được thời điểm nửa đêm. 
Vậy, ngày của bạn sẽ bắt đầu hoặc vào lúc mặt 
trời mọc hoặc vào lúc mặt trời lặn, hay xấp xi 
hai thời điểm đó. Thực tế, cả hay cách đều có 


1 8) —— 
Ñ» SG 


trong lịch Do Thái. Trình tự các hoạt động trong 
Đền thờ được lên thời gian biểu ứng với một ngày 
được tính từ lúc bình minh. Cho mọi mục đích 
khác, ngày được tính từ khi đêm xuống. Đó là lý 
do lễ Sabbath khởi đầu không phải vào lúc nửa 
đêm ngày thứ Sáu hay của ngày thứ Bảy, mà 
sớm một chút trước lúc mặt trời lặn vào đêm thứ 
Sáu - thời điểm chính xác thay đổi theo mùa và 
vĩ độ, và được bố cáo trên các tờ báo của người 
Do Thái. 

Sự việc giản đơn này đưa đến những hệ quả 
to lớn. Nếu lễ Sabbath bắt đầu vào lúc nửa đêm, 
sẽ chẳng mấy ai quanh đó để ý. Song, vì nó bắt 
đầu sớm hơn, trước khi mọi người dùng bữa 
chiều/tốt, tối thứ Sáu đã trở thành một trong các 
tập quán xã hội quan trọng của người Do Thái. 
Mọi người cùng dự những giờ cầu kinh trong hội 
đường, vang lên những bài thánh ca và thánh 
vịnh hân hoan, rồi trở về mái ấm sáng ngời ánh 
nến, cùng bàn tiệc và lời chúc tụng kiddush bên 
cốc rượu vang, cùng chia nhau những khúc bánh 
mì. Ngay cả những ai không có mặt ở chốn hội 
đường, hoặc những người không theo đạo, cũng 
sẽ có một cuộc tụ tập gia đình vào tối thứ Sáu. 
Nếu những giá trị gia đình cũng như cảm giác 
nồng ấm được thuộc về một gia đình, một cộng 
đồng, có được sự bền chặt trong Do Thái giáo, 
phần lớn là nhờ vào không khí yên tĩnh và thanh 


.6⁄Ì05 


bình bên dưới những mái nhà khi đèn nến được 
thắp sáng vào lúc bắt đầu dịp lễ Sabbath. 

Thế là quá nhiều cho khoảng thời gian một 
ngày bắt đầu tính từ lúc mặt trời lặn thay vì nửa 
đêm. Còn tháng và năm thì sao? 

Tự nhiên cũng là chìa khoá. Tháng (month 
- từ này bắt nguồn từ “mặt trăng” - moon) là 
thời gian mặt trăng cần để chuyển từ tròn sang 
khuyết - chỉ mất 29,5 ngày. Năm là thời gian các 
mùa cần để hoàn tất một chu kỳ (bây giờ ta biết 
chu kỳ của mùa phụ thuộc vào quỹ đạo của trái 
đất xoay quanh mặt trời) - chỉ mất 365,25 ngày. 
Thật bất tiện khi thiên nhiên bày ra mọi chuyện 
như thế, bởi vì chẳắng cách nào đem 365,25 chia 
cho 29,5 sao cho không có phần dư. Tín đồ Hồi 
giáo từ bỏ ý định chia lịch theo năm mặt trời, và 
dùng một năm có 12 tháng âm lịch, bỏ qua 11 
hay chừng đó ngày mỗi năm nếu quy đối ra cách 
tính lịch năm của người khác; lễ hội của họ vì 
thế không căn cứ theo thiên nhiên, bởi họ băng 
ngang qua các mùa. Ở phương Tây, lịch tính theo 
K1tô giáo, năm tương ứng với các mùa, song các 
tháng không còn đồng pha với mặt trăng nữa. 
Lịch này được tiếp nhận bởi các rabbi rồi được 
làm thành tối ưu, song với cái giá phải trả cho 
cách tính lịch dính chặt với tự nhiên; tháng biến 
thiên từ 29 đến 30 ngày, năm biến thiên từ 10 
đến 13 tháng, và có đến bảy năm nhuận (tức là, 


10ố-*„ 


BẢNG 4.1 - Các tháng Do Thái 


tiếng Hebrew Quy đổi tương đồng 
(tháng trước gối lên tháng sau) 


Nisan tháng Ba-Tư 

lyar tháng Tư-Năm 

Sivan tháng Năm-Sáu 
Tammuz tháng Sáu-Bảy 

Ab tháng Bảy-Tám 

Elul tháng Tám-Chín 

Tishri tháng Chín-Mười 
Hshvan tháng Mười-Mười một 
Kislev tháng Mười một-Mười hai 
Tebet tháng Mười hai-Một 
Shevat tháng Một-Hai 

Adar tháng Hai-Ba 

Adar thứ hai chỉ có trong năm nhuận 


năm với 13 tháng) cứ mỗi chín năm. Phức tạp, 
nhưng được việc (xem Bảng 4.1). 

Vào thời đại của Kinh Thánh," Trăng Non 
(New Moon) là một dịp lễ hội khá quan trọng - 
song lại bị hạ thấp vai trò trong Do Thái giáo sau 


5“. 'Tính từ lúc người Do Thái sống cuộc đời du mục qua lại giữa 
vùng Lưỡng Hà và Ai Cập cho đến sự kiện Đền thờ bị phá 
huỷ lần đầu tiên dẫn đến việc phải sống trong cảnh lưu vong ở 
Babylonia cổ (cuộc lưu vong lần đầu). 


„44Z7Ì07 


.rz 


này. Nhưng vẫn, ở vài cộng đồng, suốt thời Trung 
cổ, phụ nữ đã kiêng làm việc vào dịp Trăng Non. 
Những nhà nữ quyền người Do Thái đã tìm thấy 
gợi ý này từ thời Trung cổ và đã dựa trên đó mà 
phục hồi Rosh Hodesh (Trăng Non) như một dịp 
lế để phụ nữ nghỉ ngơi hồi sức. Bây giờ có nhiều 
hiệp hội Rosh Hodesh ở khắp nơi trên thế giới, 
nhằm khuyến khích sự cầu nguyện cùng giáo 
huấn tín ngưỡng cho phụ nữ. 


Các lễ hội Người hành hương? 


Ba trong số các lễ hội có nguồn gốc từ Kinh 
Thánh và phổ biến nhất được biết đến dưới tên 
gọi những lễ hội “người hành hương” hay lễ hội 
“bàn chân”, bởi vì từ thời xưa người hành hương 
đã từng đến Đền thờ tại Jerusalem. Philo thành 
Alexandria, triết gia vĩ đại người Do Thái, người 
đã mất vào đầu thế kỷ 1, chép lại một lời kể 
sống động của người tận mắt chứng kiến cảnh 
tượng này: “Những đám đông không đếm xuể từ 
vô số thành phố đến đây, số này đi đường bộ, 
số khác đi đường biển, từ đông tây nam bắc. Họ 


58. Cuộc hành hương (pilgrimage) là hành trình của các tín hữu 
rời nơi mình đang ở, đi tới một nơi thánh thiêng, để tỏ lòng 
sùng kính, tham dự lễ hội, cầu nguyện, làm việc đền tội, xin ơn 


hay tạ ơn./TdCG, tr. 148 


10 


* =— 
= 
sẽ. = 


$ Ixe4 
AÁ 


#2 ‹ 


Hình §. Một gia đình Do Thái tại bàn ăn trong lễ Sabbath. 


bước vào đền thờ như bước vào một nơi an trú để 
lánh mình trước những nhiễu loạn của cuộc đời, 
và ở đó họ được giải thoát khỏi những lo toan 
đè nặng lên vai suốt những năm tháng đã qua, 
để được tận hưởng một quãng thanh bình ngắn 
ngủi trong khung cảnh hân hoan”. 
Ba dịp lễ hội Người hành hương cùng chung 
chủ đề niềm vui trong sự hiện diện của Chúa Trời: 
“Anh em sẽ liên hoan mừng lẾỂ”; trình diện tại “nơi 
Ngài chọn” (Jerusalem) mang theo “Tễ vật” trình 
kính Chúa Trời (Dn] 16:14-16). Niềm vui lễ lạc biểu 
lộ theo cách truyền thống bằng việc bữa tiệc có thịt 
và thức uống, cũng như mua quần áo mới cho phụ 
nữ. Niềm vui chỉ viên mãn khi hợp cùng tấm lòng 
dành cho những kẻ cơ nhốỡ; như Kinh Thánh viết, 


5309 


“với... khách lạ, cô nhi và quả phụ trong các thành 
của anh em”; theo đó, cho đến tận hôm nay, vào 
các địp lễ hội người ta thường tó ra hào phóng hết 
mức trước những lơi kêu gọi thiện nguyện. 

Mỗi dịp lễ hội đều có một ý nghĩa về lịch sử, 
về tâm linh và về mùa màng; các nhà thần bí đã 
nỗ lực đào xới những tầng nghĩa bị ấn giấu (xem 
Bảng 4.2). 

Những dịp lễ lạt cũng quan trọng đối với gia 
đình cũng như khi tổ chức ở hội đường. Được 
biết đến rộng rãi cũng như lôi cuốn nhất trong 
số những dịp mừng này là bữa ăn ngày lễ Vượt 
qua, hay còn gọi là Seder. Nguồn gốc của nó nằm 
ở nghi thức hiến tế cừu mừng lễ Vượt qua được 
tiến hành tại Đền thờ. Cừu được giết thịt vào buổi 
trưa của ngày trước lễ Vượt qua rồi thức ăn này 
rồi sẽ được dùng một cách trang trọng tại nhà 
vào chiều tối cùng ngày, đêm đầu tiên của dịp lễ 
hội. Các bài tụng ca (Tv 1158-18) đã được ngâm 
ngợi trong Đền thờ, nay được dời sang bữa ăn 
Seder. Bây giờ không còn hiến tế cừu nữa, song 
cả matza (bánh mì không men) lẫn những loài 
rau đắng vẫn là những đặc điểm dễ nhận thấy. 

Quy trình vào buối chiều tối, dù vậy, được 
dựng lên quanh haggada, nghĩa là “kể lại câu 
chuyện”. Haggada cũng là tên của một cuốn sách 
trong đó buổi lễ này được chép lại; nhiều người 
Do Thái rất hãnh diện về bộ sưu tập các haggadot 


1 1 Đụ 
—*M `... cv 


Tên gọi 
của lễ hội 


Pesach 
(lễ Vượt 
qua) 
mùa 
xuân 


Shavuot 
(lễ Ngũ 
tuần"? 
đầu hè 


Succot 
(lễ Lểu®9) 
mùa thu 


BẢNG 4.2 - Các lễ hội 
Người hành hương và ý nghĩa của chúng 


Về lịch sử 


Tưởng nhớ cuộc 


Xuất hành của 
con dân ' Israel 
[Ilsraelites] vượt 


thoát cảnh nô lệ ở 
Ai Cập 


là ngày Chúa Trời 


ban cho Mười 
điều răn tại Núi 
Sinai/, như Giao 


ước giữa Ngài với 
dân tộc Israel 


Chúa Trời che chở 
cho con dân Israel 
trong sa mạc: “để 
các thế hệ của các 
ngươi biết rằng 
Ta đã cho con cái 
Israel ở trong lều 
bằng cành cây, khi 
Ta đưa chúng ra 
khỏi đất Ai Cập.” 
(Lv 23:43[CGKPV|]) 


Về tâm linh 


Chúa Trời là Đấng 
Cứu chuộc; kể từ 
khithoát khỏicảnh 
nô dịch ở Ai Cập, 
con dân Israel đã 
trở thành tôi tớ 
của Chúa Trời, của 
mỗi Ngài mà thôi. 
Sự Cứu chuộc khỏi 
Ai Cập chỉ hoàn tất 
khi chiều kích tâm 
linh của nó tựu 
thành qua mặc 
khải về sách Torah 
[Mosesnhận được] 
trên núi Sinai. 
Chúa Trời là Đấng 
Chở che; được 
nâng lên tâm biểu 
tượng khi chúng 
ta rời khỏi mái 
nhà đến trú trong 
những căn lều 
đơn giản (succot) 


Về mùa màng 


Lễ hội này là 
củamùaxuân, 
của sự tái 
tăng trưởng, 
của mùa thu 
hoạch ngũ 
cốc vụ đầu và 
đại mạch 


Đánh dấu vụ 
thu hoạch 
ngũ cốc 
muộn và đầu 
mùa trái chín 


Lễ hội thu 
hoạch mùa 
cuối của năm 


59 Denfecos‡: Lễ hội của người Do Thái kỷ niệm việc Chúa Trời 


ban luật cho ông Moses trên núi Sinai, được cử hành sau lễ 


Vượt Qua 50 ngày./TngTH, tr. 2Š 


: - 
L— * ¬ ~i- “$ ˆ r# 
" “. ~~ 


Hình 6. Trẻ em trong một nhà mẫu giáo ở Jerusalem học cách 
ăn mừng Seder Lễ Vượt qua (1971). 


69 Tiếng Hebrew, Swccof - là cái lều. Lễ lều là một dịp lẽ lớn của 
người Do Thái. Tabernacle “có gốc tiếng Latin là Tabernaculumn, 
vốn chỉ chiếc lều được người Do Thái dùng làm nhà thờ lưu 
động, như mô tả trong Sách Xuất Hành” /TdCG, tr. 254. 


hEs. S 


(âm cuối danh từ số nhiều trong tiếng Hebrew - 
o8) của mình, một số được 1n ấn và minh hoạ đẹp 
mắt, và phần nhiều chứa những lời bình giảng 

được cập nhật ấn bản mới nhất. Kinh Thánh đã 
_viết, “Trong ngày ấy, ngươi sẽ kể lại cho con của 
ngươi rằng: Sở dĩ như vậy là vì những gì Thiên 
Chúa đã làm cho cha khi cha ra khỏi A1-cập”. 
(Xh 13:8 [CGKPV]), và chính là từ điều răn này 
mà buổi lễ Seder đã được cải biến. 

Bữa tiệc Seder là một sự kiện mời gọi mỗi 
cá nhân cùng dự phần. Mọi người tham gia đọc 
sách, bàn luận và hát ca. Một trong các điểm 
nhấn, gần lúc bắt đầu, là bộ “bốn câu hỏi”, được 
hát bằng tiếng Hebrew bởi đứa trẻ bé nhất, có lẽ 
đã phải mất nhiều tuần lễ luyện tập để hát được 
như thế và đã háo hức trông chờ được phép thức 
khuya cùng người lớn. Chẳng mấy người Do Thái 
có thể quên được những lời hát ma nishtana ha- 
layla ha-zé... “Vì sao đềm này lại khác lạ với mọi 
đêm...”. Những lời mà trong rất nhiều trường hợp 
đã mang lại cho họ ký ức hạnh phúc của thuở ấu 
thơ trong vòng tay yêu thương của gia đình. 

Kể từ thời các giáo sĩ®! trở đi, đã có tục lệ 


uống bốn cốc rượu vang tại buổi tiệc Seder, tượng 


6L. Tính từ khi dân Do Thái trở lại Israel sau lần đầu sống lưu 
vong và kết thúc vào khoảng năm 500 CN, khi hoàn tất sách 
Talmud Babylon. 


trưng cho bốn giai kỳ của sự cứu chuộc, từ cuộc 
Xuất hành (diễn ra trước bữa ăn) đến sự xuất 
hiện của Đấng Messia (sau bữa ăn). Có người 
dùng tới năm cốc, hay chỉ là đặt thêm cốc rượu 
thứ năm lên bàn “dành cho tiên trì ELIJAH”. 

Một trong những niềm vui từ một buổi tiệc 
Seder diễn ra tốt đẹp là mọi người có mặt cùng 
tham gia vào cuộc thảo luận, dù là khởi lên từ 
những bình chú được chép sẵn trong sách hay 
từ một nhận xét ngẫu hứng và mới lạ. Vài ấn 
bản gần đây đã cố gắng áp dụng các bài học của 
haggada cho những vấn đề hiện thời; ai mới là 
dân tộc hay những nhóm nào bị cách ly khỏi xã 
hội đương thời và bằng phương cách nào họ mới 
được “giả1 phóng”? 

Việc bếp núc cho lễ Vượt qua rất cẩn trọng, 
và áp lực chủ yếu đến từ trách nhiệm gõ bỏ mọi 
hametz (thức ăn lên men) trước khi diễn ra lễ 
hội, tuân theo các chỉ dẫn trong Kinh Thánh 
(Xh 12:15-20, 13:7); theo đó là thời điểm quét 
dọn mùa xuân. Những vật dụng và thức ăn được 
yêu cầu cho lễ hội, phải không chứa hametz. 
Tiệm tạp phẩm của người Do Thái và ngày nay 
là nhiều siêu thị tạp hoá, cung cấp một danh 
sách đa dạng nhiều loại thức ăn được phép dùng 
trong lễ Vượt qua; sách dạy nấu ăn của người 
Do Thái luôn luôn có một tuyển tập những công 
thức nấu nướng dùng cho lễ Vượt qua, trong đó 


1Á 


bột mì được thay bằng bánh matza°®? hay bột 
khoal tây. 


Thời gian Kính sợ 

Không phải lễ hội nào của người Do Thái 
cũng là những ngày tiệc tùng vui vẻ. Dịp lễ 
Năm mới (Rosh Hashana) và Ngày Đền tội 
(Yom Kippur) là những lễ trầm lặng - dù cho 
không buồn - đánh dấu lúc bắt đầu và kết thúc 
của Mười ngày Sám hối. Dịp Mười ngày mô tả 
yvamim noraim, hay Thời gian Kính sợ, quãng 
thời gian sám hối kéo dài bốn mươi ngày bắt đầu 
trước dịp Năm Mới một tháng (phần nào giống 
mùa chay nhưng lại diễn ra vào mùa thu, không 
phải mùa xuân). 

Ở tiệc đêm trước Năm Mới (ngày này đã bắt 
đầu được tính từ buối chiều tối của hôm trước) 
mọi người ăn những món biểu trưng cho sự ngọt 
ngào, câu chúc phúc lành và đất đai phì nhiêu 
màu mỡ. Họ nhúng bánh mì vào mật ong, thay 
vì muối theo phong tục, và sau khi bẻ vụn bánh 
mì thì lấy một lát táo nhúng mật ong rồi khấn, 
“Nguyện cho ý Ngài là vậy, ban cho chúng con 
thêm một năm nữa tốt tươi và ngọt ngào”. 


62. Bánh #øatfza là một loại bánh giòn, dạng miếng, không lên 


men, dùng trong lễ Vượt qua. 


Lễ Sáng là lễ dài - từ bốn tới sáu giờ - có đông 
người tham dự, dù nhiều người vào trễ. Những lời 
cầu nguyện có trọng tâm là hình ảnh của Chúa 
Trời như Đấng Tạo dựng, vị vua và quan toà, ban 
sự tha thứ và cảm thông cho những ai cầu xin 
lòng thương. Nghi thức đặc thù nhất trong ngày 
là thỉnh thoảng giữa chừng buổi lễ vang lên tiếng 
tù và shofar, hay còn gọi là tù và sừng cừu đực. 
Đó là một nhạc cụ không dễ sử dụng bởi ống thối 
có hình dạng không đều và chỗ để thổi được tạo 
hình rất tổi, song nếu thối đúng cách, âm thanh 
sẽ khơi gợi ý tưởng sám hối và chứng thực lời của 
nhà tiên tri, “Giả như tù và rúc lên trong thành, 
lẽ nào dân lại không sợ hãi?” (Am 8:6 [NGKPV]) 

Vào đầu thế kỷ 1, Philo đã ghi lại rằng dịp 
Yom Eippur được cử hành “không chỉ bởi người 
mộ đạo và thánh thiện mà còn bởi những kẻ 
chưa từng cư xử theo đạo lần nào trong suốt đời 
họ”. Điều này đến nay vẫn đúng. Bởi ít nhất là 
một lúc nào đó trong ngày (những lời cầu nguyện 
vang lên liên tục suốt ngày) các hội đường đầy 
người. Không phải ai đến dự lễ cũng háo hức kiếm 
tìm sự tha thứ, hay trang nghiêm dấn mình vào 
cuộc tự vấn lương tâm và sám hối, chỉ là họ cảm 
thấy bình tâm trước niềm tin vững chắc vào tình 
thương và lòng cảm thông mà Chúa Trời ban cho 
kẻ yếu đuối. Đó mới thực là ý nghĩa của ngày lễ 
này, và mới thực là ý nghĩa của việc ngoan đạo. 


Ñ» "TS 


Với nhiều người, dù vậy, có mặt dù chỉ một lúc ở 
tại hội đường vào ngày Yom Kippur là lời khẳng 
định về căn cước Do Thái của họ hơn là một giao 
kết tâm linh. 

Nhưng đó lại là một cách đáng lưu tâm để 
chứng tỏ căn tính, nhất là khi kết hợp với việc 
kiêng khem chay tịnh. Bởi vào ngày Yom Klippur 
không chỉ bị cấm làm việc, giống như vào ngày 
Sabbath, mà còn có năm 1nnuyIm, hay là năm 
thứ tự giác tuân thủ: cấm ăn và uống (tính thành 
một thứ), xức dầu cung hiến,% kiêng quan hệ 
tình ái, kiêng tắm rửa (cho mục đích khoái lạc), 
và không mang giày bằng da. 

Teshuva (sự sám hố!) là chủ đề chính không 
chỉ trong ngày Yom Kippur mà còn là ý niệm 
chủ đạo trong Do Thái giáo. Đó là “trở về” (theo 
nghĩa đen của từ này) với Chúa Trời, và bao gồm 
nhận ra tội lỗi, hối tiếc và thú nhận, và tái cam 
kết hướng mình đến sự công chính. Không đòi 
hỏi cần phải có lễ vật hiến tế hay người trung 
gian để hoàn tất quá trình này. Hoàn tất hay 
không vốn chi phụ thuộc vào ân huệ Chúa Trời 
ban cho, chỉ Ngài mà thôi. Ở dạng câu chữ chép 
trong sách Mishna: 


®3- anoinf: xức dầu là “tục lệ bôi dầu hay đổ dầu trên đầu có từ 


thời Cựu ước, cách riêng để cung hiến [thánh hiến] một 
người (Xh 29,1-9; 1 Sm 10,1-8; 16,13)”/TngTH, tr. 29 


ú 
‹ t 
¬ 


Teshuva (sự sám hốt) là xá tội (tức thì) cho những 
lỗi lầm nhỏ, cả tích cực lẫn tiêu cực, song nếu mắc 
phải một tội trọng thì lỗi lầm đó sẽ treo lơ lửng 
trên đầu can phạm cho đến ngày Yom Kippur mới 
được tha thứ. Nếu có ai nói, “Ta sẽ phạm lỗi rồi ăn 
năn, ta sẽ phạm lỗi rồi ăn năn”, Yom Kippur sẽ 
chẳng tha thứ. Yom Kippur ân xá cho tội lỗi của 
con người mắc phải với Chúa Trời, song nó không 
ân xá cho những xâm hại nhằm vào người khác 


cho đến khi đôi bên tái hoà giải thành công. 


Phần nhiều những lời trên tạo thành Kol 
Nidrei, những lời khai mạc buổi lễ tại hội đường 
cho đêm Yom Eippur. Dù lời lẽ trong tiếng 
Aram®* được biểu hiện dưới dạng văn xuôi nhằm 
triệt bỏ những lời khấn thiếu thành khẩn, giai 
điệu làm rúng động sâu sắc, và bầu không khí 
trọng thể khi toàn bộ cộng đoàn, trong những 
bộ trang phục đẹp nhất, tụ lại trước Chúa Trời 
trong niềm mong đợi và tôn kính, tất cả tạo nên 
một trong những khoảnh khắc xúc động nhất 
trong năm của người Do Thái. 

Buổi lễ cuối cùng ở ngày tiếp theo, khi việc 
kiêng khem chay tịnh kết thúc, là Ne7lah (“đóng 


®“- Ngôn ngữ vào thời Chúa Jesus, gần với tiếng Hebrew, được 
sử dụng trong đời sống hàng ngày. Tân ước còn ghi lại vài từ 
bằng tiếng Aram (Mc 5,41; 7,34)./Sảd, tr.37 


Hình 7. Tù và shofar được làm từ sừng cừu đực hay dê núi 
Alps; nó không được làm từ sừng bò là do có thể gợi liên 
tưởng đến tội lỗi của việc thờ Con Bê Vàng |x. Xh 32:4 |. 


các cổng lại); những người thờ phụng cảm thấy 
bị thôi thúc phải tận dụng hết mức những thời 
khắc cuối cùng này khi các cánh cổng dẫn vào 
nước trời còn rộng mở. Nó đạt đến cực điểm 
bằng một cơn xuất thần, khi lời kinh cầu AÁvinu 
Malkenu (cha ta, vua ta”) được ngân vang, sự 
hiệp nhất vào Chúa Trời được tuyên cáo bằng 


3319 


hoà thanh của cả cộng đoàn, và một tiếng tù và 


shofar sau cùng vang lên. 


Quá nhiều cho những lễ hội lớn. Cũng có 


^ ^ “+1 ^* _ ⁄ ^?« *® AZ ^Z ` 
một số lễ hội nhỏ, trong số đó nối tiếng nhất là 


Chanukah, Purim, Năm Mới của Cây cối, và 


Ngày Độc lập của quốc gia Israel. 


Lễ Chanukah® kỷ niệm sự kiện tái cung 


hiến?® Đền thờ bởi nhà Hasmoneus vào khoảng 
năm 165 TƠN. Sau đây là cách sách Talmud mô 
tả nguồn gốc của lễ hội này: 


65 


66 


Ky lễ Chanukah kéo dài tám ngày sẽ khởi đầu vào 
ngày thứ 28 của tháng Kislev, mà khó ai có thể chỉ 
hoặc tán tụng hoặc là chay tịnh vào dịp này. Bởi 
khi người Hy Lạp xông vào Đền thờ đã làm ô uế 
hết thảy dầu trong Đền, song khi nhà Hasmoneus 
lớn mạnh rồi đánh bại được người Hy Lạp, họ tìm 
kiếm kỹ càng, và đã tìm thấy chỉ một bình dầu 
còn nguyên cùng niêm phong của Thượng tế, và 
lượng dầu có trong đó chỉ đủ dùng trong vòng một 


ngày. Phép mầu đã xảy ra, họ thắp sáng đủ trong 


còn gọi là Lễ hội ánh sáng. 

Dedication: Cung hiến. Dâng hiến nơi chốn hay đồ vật cho 
Thiên Chúa, để dành riêng cho việc phụng tự. Trước đây 
được dùng đồng nghĩa với “thánh hiến” (consecration). Ngày 
nay, các sách phụng vụ đành từ “consecration” cho việc thánh 
hiến con người, và “dedication” cho các đồ vật (đặc biệt thánh 


đường, bàn thờ)./TngTH, tr.99 


BẢNG 4.3 - Lịch Do Thái cho năm 2004/2005 


Bởi Năm Mới Do Thái là vào mùa thu nên năm Do Thái nằm 


gối đầu lên hai năm liên kề theo cách tính của dương lịch [lịch 
Gregorius]. Năm AM 5765%,°” một năm nhuận, khởi từ ngày 16 
tháng Chín 2004 đến ngày 3 tháng Mười 2005. 


Ngày theo dương lịch Ngày theo lịch Do Thái Dịp lễ 


16/17- 9- 2004 
19-9-2004 
23-9-2004 
30-9 - 2004 


7-10-2004 


8- 12- 2004 


22- 12- 2004 
25~1- 2005 
24-3-2005 
25-3-2005 
. 24-4-2005 


30-4-2005 


13-6-2005. 
24-7-2005 


14-8-2005 


1 và 2 tháng Tishri 
4 tháng Tishri 

10 tháng Tishri 

15 tháng Tishri 


22 tháng Tishri - 
25 tháng Kislev' 


10 tháng Tevet 
15 tháng Shevat 
13 tháng Adar 
14 tháng Adar 
15 tháng Nisan 


21 tháng Nisan 


6 tháng Sivan 
17 tháng Tammuz 


9 tháng Ab 


Năm Mới 

Kỳ chay của Gedaliah 

Ngày Xá tội 

Sukkot [Succot, lễ Lều], 
ngày đầu tiên 

Shemini Atzeret [tức là 
ngày thứ tám, cũng là kết 
thúc, cho lễ Lều] 

Ngày đầu tiên của Hanu- 
kah [Chanukah, tức Lễ hội 
ánh sáng] 

Kỳ chay ngày 10 tháng Tevet 
Năm Mới của Cây cối 

Kỳ chay Esther 

Ngày lễ Purim 

Pesach [lễ Vượt qua], ngày 
đầu tiên 

Pesach [lễ Vượt qua], ngày 
thứ bảy 

Shavuot [lễ Ngũ tuần] 

Kỳ chay ngày 17 tháng 


- Tammuz 


Kỳ chay ngày 9 tháng Ab 


Những ngày lễ sau được cử hành trong cộng đồng lưu vong [diaspora] 


1— 10 - 2004 
8—10- 2004 
25-4-2004 
1-5-2004 

14-6-2004 


16 tháng Tishri 
23 tháng Tishri 
16 tháng Nisan 
22 tháng Nisan 
7 tháng Sivan 


Sukkot, ngày thứ hai 

lễ Simchat Torah_. 
Pesach, ngày thứ hai 
Pesach, ngày cuối cùng 
Shavuot, ngày thứ hai 


8 AM: năm thế gian kể từ Tạo dựng (xem chương 2) 


tám ngày. Năm sau, họ ấn định tám ngày này là 


một kỳ lễ hội dành để ngợi ca và tạ ơn. 


Hướng sự chú ý vào “phép mầu trong bình 
dầu”, vốn không được nhắc đến trong các nguồn 
khác, các rabbi chuyển hoá lễ hội này từ một 
hình thức tưởng nhớ một chiến thắng quân sự 
thành lễ mừng thắng lợi của ánh sáng trước bóng 
tối; theo lời của Zechariah, “Chắng phải bởi sức 
mạnh hay là bởi thế lực, mà ấy nhờ Thần trí của 
Ta, Đức Chúa các đạo bình phán” (Dcr 4:6). 

Cứ qua một đêm trong suốt tám ngày liên 
tục của lễ hội là thêm một ngọn lửa được nhen 
lên “để báo cho mọi người biết về phép mầu”. 
Một ngọn lửa vào đêm đầu tiên, hai vào đêm thứ 
hai, và cứ vậy, cho đến khi tám ngọn lửa được 
nhen lên vào đêm cuối cùng. Dầu được chuộng 
hơn đèn cầy bằng sáp, và ngày nay hầu như ai 
cũng có một menora, hay hannukiya°? (chân 
đế đèn cầy nhiều nhánh), đặc biệt là cho dịp lễ 
Chanukah. Phần nhiều những chân đế này được 
thiết kế đẹp mắt, và được làm từ kim loại quý. 

Lễ Purim kỷ niệm lần người Do Thái được 
cứu khỏi khỏi mối nguy diệt chủng từ Ahasuerus, 


68 [menorah] là chân đế bảy nhánh được dùng trong Đền thờ, 
hannukiya |hannukkiyah ] là chân đế chín nhánh được dùng 
vào địp lễ Hannukah. 


———— Ä = 


vua Ba Tư. Câu chuyện được thuật lại trong Kinh 
Thánh sách Esther. Megrlia (cuộn da chép sách 
Bsther bằng tiếng Hebrew) được đọc công khai 
cả tối lẫn sáng tiếp sau mỗi buổi lễ tương ứng. 
Có một tập tục phổ biến là mỗi khi tên của nhân 
vật phản diện, Haman, được đọc lên, những a1 
có mặt sẽ tạo ra tiếng động mạnh tỏ ý phản đối, 
nhưng ngày càng có nhiều chỉ trích việc này. 

Ngày lễ có bầu không khí hội hè được thể 
hiện bằng việc ăn mặc đẹp, những đám rước, 
thậm chí là một vở Purim Spiel trào phúng. Tiếp 
nối những gì được chép trong sách Esther 9:22, 
đồ cứu tế được phân phát cho những ai cần, mọi 
người gửi cho nhau những thức ăn dùng làm quà, 
và nhìn chung là không khí tiệc tùng vui vẻ. 

Dịp Năm mới cho Cây cối được nhắc đến 
trong sách Talmud, nhưng chỉ khi có “sự trở về 
với Vùng đất” ở thời hiện đại thì mới trở thành 
một lễ hội được ưa chuộng rộng rãi. Cụ thể là 
tại Israel, Tu biShevat, như nó được gọi, đánh 
dấu bằng một kỳ nghỉ ở các trường học và buổi lễ 
trồng cây. Cũng có một tập tục phổ biến về việc 
ăn mười lầm trái cây, tương ứng với ngày này?” 
trong tháng. 

Việc chọn ra ngày 5 tháng lyar (vào cuối 
tháng 4 đầu tháng 5) trong lịch tôn giáo là ngày 


09 Tụ biShevat được tổ chức vào ngày 15 tháng Shevat. 


ú 
: t 
_ 


Yom Ha-Atzmaut (ngày Độc lập của quốc gia 
Israel) không phải là không gây tranh cãi, bất kể 
nguyên do chính trị hay tôn giáo. Dù vậy, nhiều 
người Do Thái cả ở bên trong lẫn bên ngoài lãnh 
thổ Israel đều tổ chức ăn mừng, và rồi lại là 
những bài thánh vịnh và những lời cầu khấn đặc 
biệt cũng như các sự kiện xã hội. 


Những ngày chay tịnh 


Thêm vào dịp Yom KIppur trong năm có 5ð 
ngày chay tịnh chung, và quan trọng nhất trong 
số đó là ngày 9 của tháng Ab (Tisha bˆAb), tưởng 
niệm cho việc Đền thờ bị phá huỷ cũng như cho 
những bi kịch khác. Cả Yom Kippur và Tisha 
bˆAb đều là kỳ chay kéo dài 25 giờ, nghĩa là không 
có gì để ăn hay uống từ trước bình minh của ngày 
này cho đến lúc đêm buông xuống vào ngày tiếp 
theo; dĩ nhiên là có châm chước cho những a1 mà 
kiêng khem chay tịnh là khó khăn hay thậm chí 
nguy hiểm. Những kỳ chay khác chỉ kéo dài từ 
lúc rạng sáng cho đến khi đêm xuống. 


12+ << 


h 


Đời sống tâm linh - 
Cầu nguyện, suy ngẫm và Torah 


` đây là câu chuyện chép từ sách Talmud. 
Vài chú giải được đặt trong ngoặc vuông; 
bạn phải tự đoán ra “ông” là ai, mỗi khi đại từ 
này được sử dụng. Đừng ngạc nhiên khi thấy 
tiên tr1 Elhah là một nhân vật trong câu chuyện; 
dù đã thăng thiên lên nước trời trong một cỗ xe 
ngựa bốc cháy dữ dội cả ngàn năm trước khi sách 
Talmud được chép ra, ông vẫn xuất hiện đây đó 
luôn để hướng dẫn và khuyến khích những ai 
học hỏi và thành kính. 


Rabbi Baroka của Hoza*a thường đến chợ Lefet, 
và Elijah hay cùng ông bầu bạn. Ông hỏi, “Có ai 
trong khu chợ này là người được dành cho một 
chỗ ở Cõi thiêng không?” Ông trả lời, “Không!” 


c+e>-125 


= 
= 
<4 


Một lúc sau ông nhìn thấy một người, chân 
mang giầy đen mà lại không thắt sợi chỉ xanh 
trên y phục [tức là không phục trang theo kiểu 
người Do Thái]. Ông nói, “Ông được dành cho 
một chỗ ở Cõi thiêng”. 

Ông bèn chạy đến bên và nói, “Ông đang làm 
gì?” Ông trả lời, “Hôm nay đi đã và ngày mai trổ 
lại”. Ngày tiếp theo, ông nói, “Ông đang làm gì? 
Ông nói, “Ta là người cai ngục. Ta canh gác đàn ông 
và đàn bà sao cho tách biệt và đặt giường mình ở 
giữa bọn họ, cho nên họ không thể làm điều bị cấm 
[chép trong sách Torah]. Khi thấy một kẻ ngoại 
đạo có ý tơ tưởng một cô gái Do Thái, ta sẽ dừng 
công việc mình lại rồi đến bảo vệ cô ta. Ngày kia, 
có một cô gái đã được hứa hôn lại lọt vào tầm ngắm 
của kẻ ngoại đạo. Ta cầm ly rượu hắt chỗ cặn đỏ ấy 
lên chiếc váy của cô ta và mọi người tưởng là cô ta 
đang tới kỳ [và do vậy để cho cô ấy yên]. 

“Sao ông không thắt tua [xanh]? trên y phục, 
và sao ông lại mang giày đen?” 

“Bởi vì ta trà trộn vào giữa bọn ngoại đạo và 
ta không muốn chúng biết rằng ta là người Do 
Thái, cho nên khi chúng đưa ra sắc lệnh chống 
lại người Do Thái, ta có thể báo cho các rabbl, các 


thầy sẽ cầu nguyện và ngăn chặn sắc lệnh đó”. 


79 Các dây tua được gọi là £zifz¡if, như một vật nhắc người mang 


12 


nhớ bổn phận tuân giữ các điều răn. 


—= 
=¬ 
==g = 


“Tại sao khi ta hỏi ông rằng ông làm gì ông lại 
bảo ta đi khỏi và quay lại ngày tiếp theo?” 

Ông nói, “Ngay lúc đó họ vừa đưa ra một sắc 
lệnh mới, và ta nói trước là ta phải đi và báo cho 
các rabbi, để họ có thể cầu nguyện về việc đó”. 

Cùng lúc đó, hai người anh em đến gần. Ông nói, 
“Họ cũng được dành cho một chỗ ở Cõi thiêng”. 

Ông tiến lại gần và nói với họ, “Các người làm 
øì?” Họ nói với ông, “Chúng tôi làm hề. Chúng tôi 
đem niềm vui đến cho những trái tìm trĩu nặng. 
Hoặc là, khi thấy hai người tranh cãi, chúng tôi 


đến và dàn hoà cho đôi bên”. 


Câu chuyện khơi gợi hiếu kỳ này nhằm 
đến những ai nghĩ rằng họ biết “có sức mạnh 
tâm linh” là thế nào. Các “người hùng của tỉnh 
thần”, như Elijah đã chỉ ra cho vị rabbi theo 
khuynh hướng truyền thống Baroka được thấy, 
không phải là những kẻ sùng đạo khoa trương, 
thậm chí cũng không phải những ai học hỏi 
và thành kính như chính Baroka (người hẳn 
nhiên đã chơ chực được ban một lời khen tặng 
mà rốt cuộc đã chẳng nhận được). Họ có thể là 
những cá nhân bình dị, không có vẻ gì mộ đạo 
theo nghĩa thông thường, chỉ là những người 
đã hành động âm thầm để làm tăng thêm chất 
lượng cuộc sống ở quanh họ - những người có 
tấm lòng, những người say mê, những người 


se⁄127 


= 
= 
=^ 


dùng năng lực của mình để làm vơi đi gánh 
nặng của phận làm người. 

Hết thảy điều này xem chừng là một chặng 
đường đài khởi đi từ huấn lệnh của Kinh Thánh 
đối với linh đạo:”! “Các ngươi phải thánh thiện, 
vì Ta, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Đấng 
Thánh”. (Lv 19:2). Nhưng lẽ nào sự thánh thiện 
chỉ được tìm thấy trong chay tịnh và cầu nguyện 
cùng những trui rèn “về tâm linh”? Hắn nhiên là 
không - quả vậy, hầu hết phần tiếp sau của đoạn 
vừa được trích ra ở đây, trong sách Levi, là bàn 
về hành vi xã hội, còn kiêng khem chay tịnh cùng 
cầu nguyện không thấy nhắc đến. “Hãy nhận biết 
Ngài trong mọi đường đi nước bước” (Cn 3:6) diễn 
đạt cách thức linh đạo được hiểu theo nếp nghĩ 
truyền thống của Do Thái; mỗi một khía cạnh của 
cuộc đời, không chỉ gói gọn trong các bổn phận “tín 
ngưỡng”, mà là phương tiện cho sự phụng hiến đến 
bên Chúa Trời. Lĩnh đạo đích thực, hay sự ngoan 
đạo,?? được tìm thấy trong những mối quan hệ xã 
hội thường ngày cũng như trong cầu nguyện, học 
tập hay những cách tu tập khổ hạnh. 

Dù sao thì cầu nguyện là một mối quan tâm 


mang tính sống còn trong Do Thái giáo, và là 


1 Soiritualiby: linh đạo (xuất xứ từ tiếng Latin, spirifualitas, là 
bản chất tinh thần). 
12 sodliness: “cung cách cư xử giống như Chúa”. /TngTH, tr. 148. 


một trong các dạng thức chính yếu mà qua đó 
linh đạo được tỏ bày. Ngang bằng thứ bậc, thậm 
chí có thể còn cao hơn, là học tập. Cả hai đều 
được lĩnh hội thông qua £eshuva “sám hốt”, cuộc 
“trỏ về” với Thiên Chúa, mái nhà của chúng ta. 


Cầu nguyện là gì? 


Kinh Thánh ghi lại vô số ví dụ về lời nguyện 
của cá nhân; một trong số những lời nguyện hay 
nhất là của Solomon khi cung hiến Đền thờ (1 
V 8:22-25). Thánh vịnh bao gồm cả những lời 
cầu nguyện của cá nhân lẫn của tập thể; đã được 
miêu tả như Kinh Nguyện của thời kỳ Đền thờ 
II73 Phần nhiều trong số đó vẫn giữ được vẻ tươi 
mới cho đến tận hôm nay và tiếp tục là nguồn 
linh hứng cho việc thờ phụng của cả Kitô hữu 
lẫn người Do Thái. 

Có thể vì cầu nguyện được cho là một hoạt 
động bình thường của con người, nên Kinh Thánh 
không có một “giới luật” đề cập đến việc cầu 
nguyện. Nhưng các rabbi vẫn tìm ra được một 
điều răn như thế trong sách Đệ nhị luật (10:20): 
“Chính ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em - 


f3 “Tính từ lúc Đền thờ được xây dựng lại tại Jerusalem vào năm 
515 TCN, và rồi (lại) bị phá huỷ bởi người La Mã vào năm 
70CN. 


ú 
` \ li, 
R 


Hình 8. Hội đường tại Bevis Marks, London, được xây dựng 
vào năm 1710 để thay cho hội đường ở Creechurch Lane. 

. Đây là hội đường lâu đời nhất còn lại trên vùng đảo Anh và 
đến nay vẫn được sử dụng thường xuyên. 


anh em phải phụng thờ”. Bởi cầu nguyện là “lễ 
Chúa” - “lễ của trái tim”, trái ngược với việc dâng 
lễ thông qua hiến sinh thực hiện tại Đền thờ; 
Kinh Thánh dạy rằng chúng ta nên dâng lễ lên 
Chúa Trời qua việc nguyện cầu hằng ngày. Như 
Maimonides (1138-1204) đã viết: “một người 
[bất kể giới tính] nên khẩn nài và cầu nguyện 
mỗi ngày, và tuyên xưng tụng ca Đấng Thánh, 
được ban phúc lành bởi Ngài, rồi thỉnh ý Ngài về 


136-_ 


những øì cần thiết..., rồi sau đó tụng ca và tri ân 
đến Đức Chúa cho những điều tốt đẹp mà Ngài 
đã ban cho ngươi, từng điều tốt đẹp đó sẽ tuỳ vào 
năng lực của ngươï”. 

Trong thảo luận về việc cầu nguyện của các 
vị rabb1, những người chép sách Talmud, đã giới 
thiệu ý niệm về kavvana (“ý hướng”), hay sự 
hướng nội. Các thầy diễn giảng lời cầu nguyện 
của Hannah cho một đứa trẻ (1 Sam.1) như hình 
mẫu của một lời cầu nguyện chân thành và bột 
phát; từ Hannah, chúng ta học được rằng lời 
nguyện đòi hỏi sự giao kết bên trong [inner], từ 
trái tim hơn là chót lưỡi đầu môi. Cầu nguyện 
không chỉ là lời nói; đó là, nói theo âm điệu của 
thánh vịnh, một “sự tuôn tràn của tâm can”, một 
“tiếng khóc từ đáy sâư”. 

Có nhiều cấp bậc của kavvana. Rabbl người 
gốc Lithuania Hayy1m Soloveitchik (1853-1917) 
biện biệt sự khác nhau giữa một kavvana theo 
nghĩa giản đơn có thể nắm bắt được từ lời nói một 
người thốt ra, và một kavvana như tri giác thấy 
mình tồn tại trong sự hiện diện của Chúa Trời và 
đang trình diện Ngài. Nghĩa sau, SoloveitchIk 
cho rằng, là cốt tuỷ của cầu nguyện: là thốt nên 
thành lời, dù cho tự thân chúng đã đủ đầy ý 
nghĩa, song không có cảm nhận âm vang thăm 
thắm của kính sợ và huyền nhiệm, thì không 
_ phải là cầu nguyện nữa. 


-4 2131 


Tụng ca, tạ ơn, thỉnh cầu (cho bản thân và 
người khác), thú tội, và cầu xin tha thứ, là các 
hình thức khác của cầu nguyện. 

Những nguyện cầu này được gửi đến ai? 
Nguyên lý thứ năm trong 13 nguyên tắc của đức 
tin của Maimondes (xem Phụ lục A) đã nói rõ: 
“Lời cầu nguyện gởi đến Chúa Trời, chứ không 
phải một hữu thể nào khác”. Ông cũng không tán 
thành việc những người thần bí đôi lúc gửi lời 
nguyện đến các thiên thần, hay đến những khía 
cạnh khác của Shekhina"* (sự hiển linh của Chúa 
Trời), hơn là “trực tiếp” đến Đấng Tạo dựng. 

Sách Zohar, công trình của trường phái 
kabbala tại Tây Ban Nha (cuối thế ký 13), 
mường tượng lời cầu nguyện như chiếc thang 
của Tổ phụ Jacob, nối liền trời và đất: “Rồi khi lời 
nguyện vươn tới vòm trời đó, mười hai cánh cổng 
đã rộng mở, và trên cao kia nơi mười hai cổng 
trời, đứng đợi đó là một thiên thần được chỉ định, 
Anael, người nắm giữ nhiều đạo quân và nhiều 
khu trại, và khi lời nguyện lên tới trời, vị thiên 
thần nói trước các cổng những lời sau: “Hãy cất 


74. Thần cư (tiếng Hebrew: nhà ở, nơi cư trú). Thuật ngữ do các 
rabbi dùng để nói đến sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa 
loài người, cụ thể là sự biểu lộ vinh quang Thiên Chúa trong 
đền thờ (1 V8,11; 2 Sb.7,1), hoặc hiện ra trong đám mây (Xh 
14,19)./TngTH, tr. 313 | 


cao lên, cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính...” (Tv 
24[:7]), rồi mọi cánh cổng mở ra và lời nguyện đi 
vào bên trong”. Những thiên thần trên trời cao 
động lòng nói giúp, rào chắn được vượt qua, bấy 
giờ trên trời và dưới thế được hợp nhất. 

Cầu nguyện về bản chất là một sự hiệp 
thông riêng tư giữa cá nhân một người với Chúa 
Trời, và không phải là không thể thực hiện hiệp 
thông nếu phải tách khỏi chốn hội đường; những 
buổi hiệp lễ của cộng đoàn mang tính nghi thức 
được thực hiện bất cứ lúc nào có thể làm như 
vậy. Nhưng lời nguyện của cả cộng đoàn lại 
thêm vào một chiều kích linh đạo đáng kể, bởi 
vì Shekhina (sự hiển linh của Chúa Trời) ngự 
vào một “khu trại của dân tộc Israel”, một chốn 
tụ họp những người sùng đạo. Do đó, những buổi 
lễ của cộng đoàn nên được cử hành đều đặn, nếu 
có thể, với một minyan (con số tối thiểu cần có) 
những người tham dự, được định rõ theo truyền 
thống là từ ít nhất mười người đàn ông Do Thái 
ở tuổi 13 trở lên. Cầu nguyện trong hội đường, 
dù không thiết yếu, song được ưa thích hơn; và 
còn tốt hơn nữa, là tại Betha-Midrash, nơ1 ngày 
ngày sách Torah được đọc lên, và sẽ là thiêng 
liêng hơn nhiều so với những chốn chỉ “thuần là” 
nơi có lời cầu nguyện hay đông người tụ họp. 

Sách Talmud chép lại ít nhất là một ví dụ 
trong đó lời cầu nguyện của một phụ nữ đã vượt 


Kx 


lên lời cầu nguyện của chồng bà. Dù vậy, luật 
định rằng phụ nữ thuộc về khu vực “thầm kín”, 
cho nên họ không thể là thành viên của con số 
tối thiểu cần có để tham dự cầu nguyện và cũng 
không bị buộc phải tham dự vào một dịp thờ 
phụng ở chốn công cộng. Những lời cầu nguyện 
đặc biệt của phụ nữ trong tiếng Y1ddish, được gọi 
là £echInes, với một hình đạo đặc thù, được dựng 
nên nhằm sử dụng cho mục đích riêng, có lẽ là 
ngay từ đầu thế kỷ 17. Các nhánh của Do Thái 
giáo phi-Chính-thống đã, ở những mức độ khác 
nhau, trao cho phụ nữ vị thế ngang bằng với đàn 
ông khi ở hội đường. Kế từ những năm 1980, 
những buổi lễ chỉ dành riêng cho phụ nữ phái 
Chính thống (xem Chương 7) đã được thiết lập 
với nhiều điểm tương đồng với các buổi lễ chuẩn 
tắc, dù không phải là không gây ra tranh cãi. 


Cầu nguyện được việc không? 


Cầu nguyện liệu “có hiệu quả”? Có được 
việc không? Những trải nghiệm đắng cay từ sự 
kiện Holocaust đã đưa nhiều người đến việc chối 
bỏ ý niệm truyền thống về một Chúa Trời “can 
dự”; Chúa Trời hắn đã không làm gì trước những 
lời cầu nguyện của con dân Ngài, để cứu họ khỏi 
tai ương kinh khủng này. Thậm chí ngay trước 
Holocaust, một số người đã bị thuyết phục bởi 


13Á„ 


những luận cứ khoa học và triết lý rằng, trái 
ngược với những điều được rao giảng theo truyền 
thống, Chúa Trời chẳng hề can thiệp trực tiếp 
vào việc của con người. 

Những người nệ truyền thống dẫu vậy vẫn tin 
rằng Chúa Trời điều chỉnh thực tại khách quan - 
như một cách hồi đáp những lời cầu nguyện. Số 
khác nhấn mạnh vào những kết quả gián tiếp của 
cầu nguyện; lời cầu nguyện gây ảnh hưởng lên 
những sự kiện khách quan thông qua những tiến 
trình tâm lý, bao gồm cả các hiện tượng của “lời 
tiên tri tự hoàn thành”. Dù rằng thực tại không 
giản đơn như vậy. Ngay cả nếu không thể chứng 
minh được một cách khoa học rằng cầu nguyện 
làm thay đối thực tại bên ngoài, các tín hữu vẫn 
có thể khẳng định được rằng họ đã được trải qua 
giây phút hiện mụ của Chúa Trời ngay tại thế 
ø1ới bên ngoà1”5 

Câu nguyện ".. chút hồ nghi đã điều 
chỉnh thực tại bên trong ở một người dâng lên lời 
nguyện. Thật vậy, thuật ngữ tiêu chuẩn trong 
tiếng Hebrew terflla (cầu nguyện) phát xuất từ 
ý nghĩa “phán xét”, và do vậy chuyển tải ý nghĩa 
của tự vấn, hay tự soi rọi bản thân. Khi cầu 


f5 cxfernal world: thế giới bên ngoài - thế giới bao gồm tất cả sự 
vật và sự kiện có thể tri giác hay là sự tồn tại được nhận thấy 


bởi tâm trí của con người, song tồn tại độc lập với ý chí. 


nguyện, một người tiến gần đến hiểu biết rõ hơn 
về mình và đạt được sự tinh tấn về tính thần. 
Song nhiều người lại thấy đây là một miếu tả 
bất xứng cho việc nguyện cầu. Abraham dJoshua 
Heschel (1907-71) bác bỏ điều đó như thể “một 
thuyết duy ngã tâm linh”, đánh đồng cầu nguyện 
với việc tự gợi ý, và ông đặt câu hỏi liệu có còn tác 
dụng chữa lành không một khi lời cầu nguyện 
vang lên “như thể” Chúa Trời đang lắng nghe, 
trong khi cùng lúc ấy lại từ chối tin rằng Ngài 
đang làm như vậy. 


Phụng vụ”ẽ 


Người soạn thánh ca thì cầu nguyện bảy lần 
một ngày (Tv 119:164), còn Danilel, ở Babylon, 
thì ba lần (Ðn 6:11). Dù một số học giả còn ngần 
ngại, có vẻ chắc chắn rằng việc cầu nguyện của 
người Do Thái, cả khi hiệp thông lẫn lúc ở. một 
mình, tách biệt với việc thờ phụng ở Đền thờ, đã 
thành nề nếp vững chắc trước khi người La Mã 
phá huỷ Đền thờ vào năm 70. 


16 ]ituroy: (tiếng Hy Lạp là Ïeifourgia: việc công cộng). Việc thờ 
phụng Thiên Chúa mang tính chất cộng đồng và chính thức 
của Giáo hội, như phụng vụ Bí tích, phụng vụ Các giờ kinh (x. 
GLCG 1069), phân biệt với những việc đạo đức riêng của cá 
nhân./TngTH, tr. 194 


Tuy vậy, mãi cho đến khoảng năm 100, các 
nỗ lực mới được tiến hành nhằm chỉnh lý và định 
rõ các trình tự của kinh cầu. Người tiên phong 
của việc phụng vụ là Gamaliel II, trưởng Trường 
dòng tại Yavné, gần .Jerusalem, và là vị thủ lĩnh 
có tầm ảnh hưởng của người Do Thái. Cũng trong 
quãng thời gian Kitô hữu thiết lập nên một trình 
tự ngh1 thức phụng vụ cơ bản; có lẽ những vị thủ 
lĩnh cả của người Do Thái và Kitô hữu đều cho 
rằng một trình tự nghi thức phụng vụ bất di bất 
dịch là cần thiết như một phương tiện để định 
rõ đức tin và để truyền bá những ý tưởng “đúng 
đắn về tôn giáo” cho các tín đồ theo học đạo. 

Dù thế nào, trình tự nghi thức phụng vụ của 
Gamaliel đã xác quyết hình thức và phần lớn nội 
dung cho việc cầu nguyện của người Do Thái, 
ở phái Cải cách lẫn phái Chính thống, mãi đến 
hôm nay. Có ba buổi hiệp lễ của cộng đoàn diễn 
ra mỗi ngày: Maariv (hay Aravi vào buổi chiều 
tối; Shacharritvào buối sáng, Mĩincha vào buổi chiều. 
Vào dịp Sabbath và những lễ hội, Musaf (buổi lễ 
phự”) được thêm vào tiếp sau Shacharit, vào Ngày 
Xá tội cũng như dịp Ne?1ah (lễ “đóng các cổng lạT”). 

Các buổi lễ được dựng lên quanh hai phần 
kinh cầu chính. Một là kinh Shema (nhấn âm 
“a”), bao gồm việc đọc ba đoạn Thánh Kinh, mở 
đầu bằng việc tuyên bố về sự Nhất thể của Chúa 
Trời. Phần kia là kinh Amida (= “đứng 1m), 


Ba giờ lễ hằng ngày 


Maariv (Aravit) 
Shachdarit 
Mincha 


hay Shermone Esresh (= “mười tám” - là con số 
ban đầu của số đoạn kinh có trong đó), bao gồm 
tụng ca, thỉnh cầu và tạ ơn. 

Shema được đọc ở lễ Maariv và Shachartt, 
nhưng không phải vào lễ chiều; Amida được đọc 
tại cả ba buổi lễ. | 

Gamaliel soạn ra không nhiều hơn phần mở 
đầu và kết thúc của những lời cầu xin phúc lành, 
chừa chỗ cho người lĩnh xướng lời nguyện hay cá 
nhân người thờ phụng có thể ứng biến trên một 
chủ đề có trước. Những lời cầu nguyện của ông 
ngắn gọn và bằng tiếng Hebrew giản dị, dù được 
phép dùng phương ngữ. 

Việc đọc sách Torah ở nơi công cộng vốn đã 
thành nếp trước thời của Gamaliel II, song vẫn 
chưa có được một sách lễ hoàn chỉnh và ông cũng 
không trình ra được một bản sách như vậy. Cơ 
cấu trình tự hiện nay không ít thì nhiều cũng 
mang tính phổ biến trong dân chúng Do Thái 
là như sau, bắt đầu và kết thúc bằng buổi tiệc 
của lễ Simchat Torah, Ngũ Thư của Moses (Sáng 
thế, Xuất hành, sách Levi, Dân số và Đệ nhị 


luật) được đọc lớn trong hội đường theo một chu 
kỳ được tái tục hàng năm vào những buổi sáng 
của dịp lễ Sabbath, được đọc từ một cuộn da có 
chữ chép tay Sefer Torah. Thêm vào đó, còn có 
những bài kinh phụng vụ thường lệ khác nữa, 
được trích từ hầu hết các phần của Kinh Thánh. 


Tâm thế khi nguyện cầu 


Lời kinh Amida được khấn thầm, trong tâm 
thế cung kính, hai bàn chân khép lại, hai bàn tay 
lồng vào nhau và giữ phía trên ngực trái, mặt 
hướng về .Jerusalem; cúi nhẹ đầu vái chào vào bốn 
thời điểm trong buổi lễ. Chỉnh đốn tư thế cho đúng 
không phải là phần trọng yếu đối với lời nguyện, 
mà là sự nhập tâm; khi đau ốm, hay khi đang 
trên đường mà đứng 1m sẽ gây phiền nhiễu cho 
việc nhập tâm, có thể ngồi xuống, và nếu quá xúc 
động khó tập trung được tâm trí thì cũng không 
nên cố thực hành lời cầu nguyện theo luật định. 

Trường phái Hillel định ra rằng Sherma có 
thể được đọc lại “trong bất kể tư thế nào” - nghĩa 
là, không tư thế cá biệt nào được khuyến cáo. Khi 
bạn giao phó bản thân cho Nhất thể của Chúa Trời 
ở ngay đoạn kinh đầu (“Nghe đây, hỡi Israel! ĐỨC 
CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, là ĐỨC CHÚA duy 
nhất”), bạn nên đứng 1m, mắt nhắm lại và che phủ 
chúng bằng tay mình để gia tăng sự nhập tâm. 


Đoạn đầu tiên trong kinh Sherma (Đnl 6:4-9) 

Nghe đây, hỡi Israel! ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, 
là ĐỨC CHÚA duy nhất. 

Xin chúc tụng danh Ngài, Đức Chúa nước trời vinh hiển 
cho đến muôn đời còn lưu. 

Hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, hết 
lòng hết sức anh em. Những lời này tôi truyền cho anh 
em hôm nay, anh em phải ghi tạc trong tim. Anh em 
phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho 
chúng, lúc ở nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ 
cũng như khi thức dậy, phải buộc những lời ấy vào tay 
làm dấu, mang trên trán làm phù hiệu, phải viết lên 
khung cửa nhà anh em, và lên cửa thành của anh em. 


Daniel (Đn 6:11) quỳ xuống khi nguyện cầu, sau 
đó việc quỳ gối rồi vái lạy phủ phục xuất hiện ở Đền 
thở, song không còn là tập tục của người Do Thái 
nữa. Tư thế quỳ gối rồi phủ phục bị giới hạn trong 
khuôn viên hội đường đối với kinh cầu Alenu vào 
buổi lễ phụ dịp Năm Mới và Ngày Xá tội, và khi 
thuật lại buối lễ ở Đền thờ sau đó. 


Nhà thơ và ca sĩ nơi hội đường 


Thơ ca phụng vụ bằng tiếng Hebrew đã cắm 
rễ trong sách Thánh Kinh - chẳng hạn, thánh 
vịnh. Trường phái Palestine về piyyuf (gốc từ Hy 


—— ``` = 


Lạp cũng có nghĩa là “nhà thơ) đã thịnh hành 
trước khi người Á-rập chinh phạt nơi này vào 
thế kỷ 7. Nhà thơ được biết đến nhiều nhất của 
trường phái đó là Eleazar Kallir, mà tác phẩm 
đến nay vẫn là hình tượng nối bật trong ngh 
thức phụng vụ của phái Chính thống. Phong 
cách sáng tác của ông mang những hình mẫu 
phức tạp gồm tập hợp của vần điệu, những chữ 
cái đầu tiên, và những đoạn lặp, nhiều từ mới và 
biến thể ngữ pháp âm vang lạ lùng, dù cũng có 
những ví dụ về một kiểu viết đơn giản hơn. 

Sau đây là hai ví dụ tương phản của thơ ca 
phụng vụ tiếng Hebrew. Trước là một seliha, hay 
bài thánh ca sám hối, được soạn ra bởi nhà thơ/ 
hiển giả Solomon 1bn Gabirol (thế kỷ 11) tại Tây 
Ban Nha thời kỳ Hồi giáo chiếm đóng: 


Tôi giờ đây cầu xin và trong tận cùng đau khổ; 
vào ngày sự vô sỉ của tôi được khơi lại - tôi nói 
được gì nữa trưóc Đức Chúa của tôi? 

Tôi giờ đây hoang phế và không còn lời tỏ bày; 
khi nhó lại tội lỗi mình - đây hổ thẹn và bối rối. 

Tháng ngày qua đi trong hoang đàng; bởi nỗi 
tủi nhục của thời trẻ, mà giờ đây chẳng chút bình 
yên nào trong tâm... 

Khi tội lỗi gợn sóng, tâm trí lại trấn an: “Hãy 
gø1eo mình vào bàn tay của Đức Chúa” [đối chiếu 
với 2 Sam. 24:14]. 


e.14I 


ú 


Ngài quay lại, tại chôn Ngài ngự, và mở cánh 
cổng cho con, bởi chẳng còn ai nơi đây ngoài Ngài. 

Xin đá núi bảo bọc thân thể con! Giải thoát 
con khỏi lỗi lầm đã phạm, và dạy con biết Torah 
[Lề lõ1] của Ngài... 

Thứ tha cho tội lỗi chúng ta đã phạm, và không 
chút để tâm (tội lỗi của) thời trẻ của chúng ta, bởi 


đời người chỉ là bóng câu vội qua suối vắng. 


Kế đến là bốn khổ đầu và khổ cuối của bài 
thơ “Lekha Dod7” (“Đến nào, bạn mến”) được soạn 
khoảng năm 1540 bởi một thành viên phái kabbala 
thần bí Solomon Alkabetz. Bài thơ, mà trong đó lễ 
Sabbath được nhân cách hoá thành Tân nương, 
thành Nữ hoàng, được tụng lên hôm nay trong hầu 
hết mọi nghi lễ, ở cả phái Chính thống lẫn phái Cải 
cách, tại buối lễ chiều tối thứ Sáu cho phần Tuyên 
bố bắt đầu dịp lễ Sabbath. Nó nhắc ta nhớ rằng lễ 
Sabbath tự thân là một trong những trải nghiệm 
tâm linh lớn của Do Thái giáo, luôn rộng mở đón 
chào mọi người, cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. 


Đến nào, bạn mến, đến gặp gỡ Tân nương, hãy 
cùng đón nhận lễ Sabbathl : 
Thiên Chúa Nhất thể đã dạy “tuân giữ” và 
“chi nhớ” như thể một lời 
Đức Chúa là duy nhất và danh Ngài là duy 


nhất; vinh hiến và tụng cal 


Đến nào, bạn mến... 

Đến nào, ta hãy cùng gặp gõ lễ Sabbath, bởi 
nàng là nguồn suối của phúc lành. 

Ban cho đến muôn thuở, ban cho ngay từ đầu; 
công tích sau cùng của thiện ý nguyên sơ. 

Đến nào, bạn mến... 

Thánh đường của ngôi vua, nơi hoàng gia trú 
ngự, mọc lên từ những đổ nát của chính bạn! 

Bạn đã đắm chìm quá lâu trong thung lũng 
nước mắt; lòng thương xót của Ngài sẽ phủ lên 
mình bạn! 

Đến nào, bạn mến... 

Đây dân ta, rũ sạch bụi trần, choàng vào y 
phục đẹp đế, 

Lại gần linh hồn tôi, cứu chuộc linh hồn tôi nhờ 
ơn hài nhi Ngài, con của jJesse xứ Bethleheml 
Đến nào, bạn mến... 

Đến trong thanh thản, với mũ miện của người 
chồng, trong hân hoan và vui mừng, 

Nào hối nàng, nào hối nàng, trong bao kẻ sùng 
đạo của giống dân đặc biệt 


Đến nào, bạn mến... 


Hãy còn nhiều điều mà chúng ta chưa biết 
về âm nhạc của thời cổ, dù một vài yếu tố được 


 pale oƒ tears: những khổ ải của cuộc đời sẽ được bỏ lại khi 


chúng ta rời bỏ cõi tạm để vào nước trời. 


bảo tổn trong lối tụng ngâm cổ truyền khi đọc 
sách Torah cùng nusach, thuật ngữ cổ xưa hơn, 
hay là những hình thức đọc, dùng cho một số 
lời nguyện. Vào một lúc nào đó ở thời Trung cổ, 
nghệ thuật của hazzan, hay người lĩnh xướng lời 
nguyện, được ra đời (thuật ngữ này tự thân đã 
có từ rất lâu, song vai trò đã đổi khác), nhiệm vụ 
của người này là làm tăng thêm vẻ đẹp sự phụng 
hiến tập thể của cả cộng đồng; những hội đường 
rộng lớn ngày nay thường có một hazzan chuyên 
nghiệp đồng thời cũng là rabbi. 


_= ¬ 


ˆ= 
¬ 
` 
` &" 
.> .^ 
s— = 
¬ — 
` “..e 
Xâa 
° 
` 
—— x 
` ` 
^. 
—— . 
— _——, 
> « 
—_ ° 
` 
¬—s ` 
`¬ — __ 
— v 
= bó» 
— ¬ 
———— ` 
— 
““ 


Hình 9. Cuộn sách Torah (1950). 


144 


Đalomone de” Rossl, thành Mantua, đã đưa 
nghệ thuật phối âm thanh nhạc của thời Phục 
hưng tại Ý vào phần âm nhạc chốn hội đường. 
Kể từ thế kỷ 18, phái Hasidic đã tiếp nhận và 
đưa âm nhạc dân gian Đông Âu vào hội đường, 
và vào thế kỷ 19, Solomon Sulzer người Áo cùng 
với Louls Lewandowskl, người Đức và là sinh 
viên Do Thái đầu tiên của Học viện Nghệ thuật 
Hoàng gia Phổ và cũng là người đầu tiên chỉ huy 
hợp xướng trong hội đường vào thời hiện đại, đã 
giới thiệu lối trình diễn phối hợp giữa ca đoàn, đàn 
organ cũng như phong cách của Mendelssohn; 
phái Chính thống bác bỏ việc phối hợp giữa ca 
đoàn và đàn organ. Vào thế kỷ 20, một vài nhà 
soạn nhạc người Do Thái, như Darius Milhaud 
và Ernest Block, đã soạn nhạc cho hội đường. 

Trong khi Hội đoàn Do Thái giáo đã có thể tự 
tay tạo dựng truyền thống riêng của họ, âm nhạc 
lại hên tục chịu ảnh hưởng từ những phong cách 
và thị hiếu xung quanh; người thờ phụng được 
đào tạo về nhạc lý có thể lần ra manh mối phần 
lớn lịch sử Do Thái chỉ đơn giản bằng cách lắng 
nghe các giai điệu! Âm nhạc, như kiến trúc và 
nghệ thuật trang trí, khuôn đúc nên một phần 
trọng yếu của việc bày tỏ tín ngưỡng trong Do 
Thái giáo. 


Tình yêu Chúa Trời; suy ngẫm, trầm tư; 
những người sùng đạo 


Một trong những chuyện thật như đùa về Do 
Thái giáo đã được biết đến rộng rãi là nó thiếu 
vắng “các dòng tu”, như là dòng tu”8 của Hội 
thánh Kitô giáo. Thật vậy, không có các nữ tu sĩ 
[nun] hay nam tu sĩ [monk] Do Thái.”? Dù vậy, 
suốt nhiều thế ký, đã không thiếu khuynh hướng, 
phong trào và những đoàn thể phụng hiến đời 
riêng cho những hình thức tu tập chuyên biệt 
của linh đạo. 

Chính Do Thái giáo cách thầy truyền dạy 
cũng đã được sinh ra từ một phong trào như vậy 
- phong trào của các haverim, “bạn bè”, những 
người vào thế kỷ 1 đã lập nên những đoàn thể 
hết lòng tuân giữ luật về thuế thập phân và luật 
thuần khiết; thay vì như một số chi phái được biết 
đến nhờ những cuộn sách tìm thấy ở vùng Biển 


”8 monastic order: Các dòng tu thịnh hành từ thế kỷ IH, khi một 
số tín hữu rút vào sa mạc để cầu nguyện và thực hành khổ 
hạnh. Dần dân những người theo phong trào quy tụ thành 
cộng đoàn, và kéo dài đến thế kỷ XI, thời kỳ xuất hiện các 
hình thức tu trì dấn thân vào hoạt động tông đồ (x. GULCG 
917)./TngTH, tr. 210 

73 Do Thái giáo không có những người tu tập chuyên biệt, những 
người nguyện một đời phụng sự Chúa, giữ giới và xa lánh đời 


sống thế tục. 


Chết, họ sẽ dùng bữa cùng nhau “trong thuần 
khiết”, như thể đang dùng bữa trước sự hiện diện 
của Chúa Trời ngay trong Đền thờ của Ngài. 

Rồi có sự nhóm hội của những người huyền 
bí gọi là “Charlot” và “Hekhalot”, có lẽ sớm nhất 
là vào đầu thế kỷ 3. Thánh ca của họ ca tụng sự 
“thăng thiên về với nước trời” như trải nghiệm 
tâm linh tối hậu. 

Ở Ai Cập vào thế kỷ 20, một phong trào Suñ 
Do Thái đã phát triển, kết hợp những học thuyết 
huyền bí với các bài tập tâm linh và lối tu khổ 
hạnh. Việc gần đây các tác phẩm của Abraham 
Maimonides Toát yếu cho Bề tôi của Chúa Trời 
và của Obadiah Maimonides Câu chuyện về Hồ 
nước đã cho thấy một cách nhìn sắc sảo về phong 
trào này của các Hasidim, hay “những người 
sùng đạo”; Abraham là con và Obadiah là cháu, 
của Moses Maimonides. 

Xa xôi tận Tây Âu, gần như là đồng thời, một 
phong trào khác của các Hasidim, các Hasidel 
Ashkenaz (“những người Đức sùng đạo”), đặt 
trọng tâm vào thuyết thần bí và tỉnh thần tử đạo, 
đã được lập nên. Tiếp sau đây, theo bản dịch của 
Israel Zangwll, là vài khổ thơ trích từ tập “Thánh 
ca của Vinh hiển” được soạn bởi một trong những 
thành viên nối bật của cộng đồng này, Judah he- 
Hasid, mà trong đó thôi thúc huyền bí có được 
niềm thân mật cùng Chúa Trời được xoa dịu bởi 


-2Ì47 


việc nhận ra nhờ lý trí, rằng không ai có thể thực 
sự nắm bắt được bản chất của Ngài: 


Thánh ca ngọt bùi sẽ là lời con tụng niệm đan 
xen cùng những tiếng hát 

Bỏi Ngài là tất cả những gì tính thần con mong 
ngóng - 

Được trong vòng tay che chở của Ngài 

Và hiểu thấu mọi bí ẩn nơi Ngài. 

Trong khi vinh hiển Ngài còn đọng trên môi, 
Sâu thắm nơi tình yêu ba trú ngụ, tim con 
thắt lại... 

Dù chưa từng thấy nhan Ngài, con vẫn cất lời tụng ca 
Không biết đến Ngài, con vẫn mường tượng cách 
Ngài dạy 

Bởi nhờ những bậc được chiêm ngưỡng Ngài phái 
xuống cùng những lời huyền bí của bầy tôi 

Ngài khiến quyền uy tối thượng rao giảng cả tối 
tăm lẫn huy hoàng. 

Và khởi từ uy nghiêm của công trình Ngài, họ sẽ 
nhận được 

Cùng mức độ của sự vĩ đại nội tại nơi Ngài. 

Họ kể về Ngài, nhưng không phải như cách Ngài là, 
Bởi từ công trình Ngài tạo dựng, họ gắng tạo tác 
nên hình Ngài... 


Những phong trào “tâm linh” Do Thái về sau 
gồm cả những nhà thần bí của thế ký 16 Safed 


148 


! 


(Palestine), cả phái Hasidic gốc Ukraina của thế 
kỷ 18, vốn là nguồn gốc các Hasidim ngày nay, 
và phong trào Musar của Israel Salanter, với 
trọng tâm đặt vào tự phê bình đạo đức. 


Học tập 


Hình thức đặc thù, dễ tiếp cận và phổ quát 
nhất của đường lối tâm linh Do Thái là qua 
nghiên cứu Torah. Về jJonathan, con trai của 
UzzIel, môn đồ lớn nhất của Hillel (đầu thế kỷ 
1), chuyện được kể rằng khi ông ngồi học Torah, 
ngọn lửa tâm linh bừng cháy mạnh mẽ đến mức 
chim bay ngang qua đầu ông cũng bốc cháy. Lời 
lẽ của sách Torah tràn đầy niềm hân hoan như 
vào ngày sách được trao truyền tại núi Sinal. 

Trong yeshiva”®° (ngày nay có những viện 
nghiên cứu tương tự dành cho phụ nữ), những 
thanh niên - hầu hết không có định hướng đeo đuổi 
nghiệp rabbi - được làm quen với lối nghiên cứu 
sách Torah cổ truyền, với đam mê mãnh liệt. Từ 
yeshiva, lý tưởng này tuôn trào các ngõ ngách cuộc 
sống thường nhật của những con người bình dị, 
những người sẽ dự buổi shiurim (những bài giảng) 
vào buổi sớm mai trước giờ cầu kinh hàng ngày, 
hay buổi tối muộn sau giờ làm việc, bất cứ khi nào 


#9 Xem chú thích Chương 2. 


_-Ì49 


z“ 


có thể dành ra chút thời gian trong ngày, và sẽ 
đều đặn học tập cùng một người bạn, tình bạn Ấy 
sẽ trở nên sâu đậm nhờ mối giao kết tâm linh. 

Chúng ta kết thúc chương này, như lúc 
bắt đầu, cũng bằng một câu chuyện. Đây là hồi ức 
của djJoseph Dov Soloveitchik, một trong những 
nhà tư tưởng Do Thái phái Chính thống nổi bật, 
kể về thuở thiếu thời sống tại Trung Âu: 


Tôi nhớ rằng, khi còn trẻ, tôi chỉ thui thủi một 
mình, e sợ cả thế gian... sợ ai đó sẽ cười nhạo tôi. 
Nhưng tôi có được một người bạn là ngài Ram- 
bam [Maimonides]l 

Ngài Rambam là khách quen thường đến nhà... 

Những giờ cha giảng bài trong sảnh lón, tôi 
thường ngồi và lắng nghe lời cha, và ông lúc nào 
cũng nói về Rambam... Ông thường giở sách ge- 
mara [Talmud], đọc qua một đoạn sắp học tới, rồi 
nói... “Đây là cách hiểu được giảng bởi Ri và theo 
lời của Tosafot;°! bây g1ờ hãy quay lại với Rambam 


và xem nøài giảng thế nào”. Cha sẽ luôn khám 


8! Tosafof(số nhiều là Tosafos) là lời chú được ghi bên lề của sách 
gemara. Lời chú này khác với lời bình giảng (commentary), 
phổ biến nhất là của Rashi (x. chương 3); cả hai lời chú được 
ghi ở hai bên lề sách gemara: bình giảng của Rashi nằm bên lề 
phải, chẳng hạn, thì lời chú nằm bên lề trái; khi sang trang thì 
thứ tự này đảo ngược: lời bình giảng bấy giờ nằm bên lề trái, 


còn lời chú nằm bên lề phải... 


15Ó-đ„ 


phá ra rằng ngài Rambam giảng khác hẳn, và 
không giống như ý nghĩa tưởng đã hiển nhiên ấy. 
Cha sẽ nói... như thể trực tiếp than phiền trước 
mặt ngài Rambam: “Moshe thầy chúng ta, tại 
sao người làm vậy?” Mọi người sẽ lặng im, để 
không làm phiền phút suy tưởng của cha. Một 
lúc lâu sau, cha từ từ ngấng đầu lên, rồi bắt đầu: 
“Các quý ngài, ta cùng xem, bây giờ là...”. 

Tôi chẳng hiểu lời nào trong chủ đề đang giảng, 
song hai ấn tượng tự nó ghim chặt vào trí óc 
non nóớt của tôi: (1) ngài Rambam bị bao vây bởi 
kẻ đối lập và “kẻ thù”, những kẻ muốn hại ngài; 
(2) Cha là người bảo vệ ngài. Ai biết được chuyện 


øì sẽ xảy đến cho ngài nếu không có cha?... 


Tan nát cõi lòng, tôi đến bên mẹ: “Mẹ, cha 
không thể giảng giải lời ngài Rambam! Chúng ta 
phải làm sao?” Mẹ sẽ nói, “Cha sẽ tìm ra câu trả 
lời cho lời của ngài Rambam. Còn nếu cha không 
thể, có lẽ khi con lớn lên con sẽ tìm thấy câu trả 
lời cho lời của ngài Rambam. Quan trọng là vẫn 
tiếp tục việc học tập Torah, và để ý vào đó, để lời 
sách khuấy động tâm hồn con”.... 

Đây không phải ước mơ hoàng kim của 
một đứa trẻ mà là một thực tại lịch sử và tâm 
lý cho đến hôm nay vẫn còn đó nơi đáy sâu tâm 


82. Rabbenu Moshe. 


ú 


hồn tôi. Khi tôi ngồi xuống học, ngay lập tức, tôi 
thấy mình đang được bầu bạn cùng những con 
người thông thái từ ngàn xưa, và mối thâm giao 
này là riêng tư. Ngài Rambam bên phải, Rabbenu 
Tam bên trái, Rashi ngồi trước mặt và đang 
giang giải, Rabbenu Tam đưa ra những câu hỏi, 
Rambam đưa ra quyết định, Raavad phản biện. 
Tất cả đều ở trong căn phòng nhỏ của tôi... Họ 
nhìn tôi đầy thiện cảm, cùng góp sức lý giải và 
cùng nâng bước tôi như những người cha vậy. 

Việc học sách Torah không đơn thuần là một 
lối thực hành mô phạm... mà còn là cách biểu 
hiện mạnh mẽ tình yêu đã trao truyền qua bao 
thế hệ, cuộc hôn phối của tinh thần, sự hợp nhất 
của các linh hồn. Người nào truyền lại sách Torah 
dường như đang giáp mặt chạm tay với người 
nhận lấy chúng, ở chính nơi này, căn phòng nhỏ 
của lịch sử. 


Một mái nhà Do Thái 


N nhìn vào các cộng đồng Do Thái cư ngụ 
khắp thế giới, chứ không chỉ nhìn vào một 
thiểu số những người có cuộc sống đầy đủ tại 
New York, London hay ‹Johannesburg, chúng ta 
sẽ thấy nhiều người Do Thái không có được một 
cái mái che trên đầu, hoặc may mắn thì phải lèn 
vào một không gian nhỏ xíu và không chút riêng 
tư trong căn nhà của cha mẹ. 

Có lẽ bạn chẳng quan tâm. Nếu vậy, bạn 
đúng kiểu người bình thường ấy, người Do Thái 
dửng dưng. Nhưng chúng ta hãy giả sử rằng bạn 
không phải một vị thánh, nhưng cũng là một 
người sẵn sàng hiến dâng cuộc đời cho những lý 
tưởng của Torah. 


Tzedaka 


Vậy, bạn là một người theo chủ nghĩa lý 
tưởng. Đầu tiên, bạn sẽ xem xét liệu có thể làm 
gì để giúp đỡ cho những người không có được vận 
may như mình. Bạn có công ăn việc làm cũng 
như mái nhà trên đầu. Khi đó, bạn có thể sẽ góp 
một khoản trợ cấp thích hợp cho £zedaka (trao 
gửi từ thiện). Một phần mười của thu nhập nên 
được để riêng cho những mục đích từ thiện. Ý 
tưởng về thuế thập phân đến từ sách thánh; 
Kinh Thánh định rõ rằng nông dân làm lụng 
trên đất của Israel nên dành ra một phần mười 
số đầu gia súc, cừu và hoa lợi, để chu cấp cho 
các tư tế, người tộc Levi (những người đang đảm 
nhiệm chức vụ công) và cho người nghèo. Như 
Asher ben Yehlel, một người gốc Đức đã trở 
thành Thầy cả xứ Barcelona (Tây Ban Nha) vào 
thế kỷ 13, lập luận, chẳng có nghĩa lý gì khi ta 
lại trở nên khá giả hơn nhờ vào việc bị trục xuất 
khỏi Xứ [Israel] do tội lỗi ta phạm phải; vì ngày 
nay ta không còn nộp phần mười hoa lợi cho các 
tư tế và người tộc Lev1 nữa ta cũng nên ít nhất là 
trao phần mười (có người cho là phần năm) của 
cải ta kiếm được cho những việc đáng làm và cho 
những al túng thiếu. 

“Phần mười” là vấn đề của lương tâm, không 
phải ở số tiền thuế được nộp cho cộng đồng. Con 


_—C '” `. Á. ức 


số đó cũng không nên tính toán quá sít sao. Khi 
cộng đồng kêu gọi là những khi bạn cần phải 
cho đi nhiều hơn phần mười; ngược lại, có những 
hoàn cảnh liên quan đến nhu cầu của người thân 
trực tiếp của bạn thì cần được ưu tiên. Dù thế 
nào, thực tiễn của hoạt động tài chính hiện tại 
khiến khó mà định được “phần mười thu nhập” 
là gì; đó là tính trước hay sau thuế, hay đến mức 
nào thì lượng tiền bạc thu gom từ hệ thống thuế 
vụ được đầu tư vào những dự án mà tự thân 
chúng được xem là £zedaka - giáo dục, nhà ở, và 
sức khoẻ chẳng hạn? 

Khi dựng mái nhà cho mình, bạn chớ lo lắng 
về những chuyện cao xa. Điều bạn cần nhằm 
tới là đảm bảo rằng ngôi nhà mình là một nơi 
chốn cho cách sống hướng đến £zedaka. Không 
phải chỉ là cho đi tiền bạc, mà là từ tâm theo ngữ 
nghĩa sâu xa nhất của con người; quan tâm và lo 
lắng chung cho phúc lợi của tha nhân. 


Mezuza 


Khi lương tâm đã thanh thản, chúng ta có 
thể xem xét đến chính căn nhà. Kinh Sherma có 
đoạn: “Và anh em sẽ viết chúng [lời Chúa dạy] lên 
trụ cửa nhà anh em, và lên cửa thành của anh 
em”. Như các rabbi diễn giảng, điều này nghĩa là 
hai đoạn sách Đệ nhị luật có chép câu vừa trích 


cac. 155 


—= 
Ka 


trên đây - hai đoạn đầu của kinh Sherma - nên 
được viết bằng mực lên một cuộn da, niêm trong 
hộp đựng, rồi gắn lên trụ cửa ở độ cao, ít nhất, từ 
hai phần ba chiều cao trụ trở lên (nhưng không 
đính vào thanh trên cùng), và năm về phía tay 
phải theo chiều đi vào nhà. Cái hộp đựng, cùng 
với cuộn da, được gọi là mezuza, đơn giàn nghĩa 
là “trụ cửa”. Bạn sẽ thấy chúng ở cửa trước của 
nhiều ngôi nhà Do Thái, và trên tất cả cánh cửa, 
trừ cửa phòng tắm, trong căn nhà của một người 
Do Thái Chính thống ngoan đạo. 
Điều bạn sẽ không thấy nếu không ngỏ lời 
hỏi, bởi vì chúng không chắc được trưng ra, là 
tallit và tefillin được đàn ông phái Chính thống 
khoác lên người cho một số buổi lễ nhất định. 
Tallit, đôi khi được nhắc đến như một “tấm khăn 
nguyện”, là một miếng vải hình vuông, ưa dùng 
nhất là len, có tua ở mỗi góc (chiếu theo lời chép 
trong sách Ds 15:37-41); được quàng lên hai vai 
vào buổi lễ sáng. Tefillin, hay “những hộp cầu 
nguyện” ( phylacterles” [bùa hộ mạng] không 
phải là dịch nghĩa của từ này, vốn có gốc Hy Lạp 
là “bảo vệ”), là hai hộp da có gắn dây quai đeo; 
chứa bốn đoạn Thánh Kinh có chép lời chỉ dân 
“ngươi sẽ buộc chúng lên tay mình và chúng sẽ 
"là phục sức giữa hai mắt ngươi” [Đnl 6:8]; tại 
buổi lễ sáng các ngày trong tuần, đàn ông (hiếm 
khi có người nữ, cả ở cộng đoàn Bảo thủ lẫn Cải 


Hình 10. TaÏli£ và tefllin, được mặc lên người vào những buổi 
lễ sáng các ngày trong tuần. Vào ngày Sabbath và các kỳ lễ hội, 
có thể dùng fazÍli£ nhưng £efllin thì không. 


cách) buộc một cái quanh tay trái phía đối diện 
với tim, và một cái phía trước đầu. 

Những vật dụng có công năng tôn giáo khác 
nữa được cho là có thể được tìm thấy trong nhà 
một người Do Thái sẽ bao gồm giá nến cho lễ 
Sabbath, rmmenora tám nhánh, hay hannukiya, 
dùng cho lễ hội Chanukah, một hộp gia vị cùng 
hộp đựng đèn cầy cho nghì thức havdala sẽ diễn 
ra vào cuối ngày Sabbath hay các kỳ lễ hội khác. 
Rồi là, không nhất thiết phải bày ra, đủ loại ly 
cốc có chân, và một loại đĩa đặc biệt dành cho bữa 


.^<357 


tiệc lễ Vượt qua [Passover Seder]. Phần nhiều 
những vật dụng trên là những tác phẩm nghệ 
thuật, được trân quý trong mọi gia đình. 


Sách và giáo dục 


Cụm từ “giống dân của sách thánh ”#3 xuất 
phát từ kinh Koran, vốn dùng thuật ngữ này để 
chỉ cả người Do Thái và Kitô hữu, những giống 
dân “được nhắc đến trong sách thánh”. Nó không 
có nghĩa là “giống dân đọc rất nhiều sách”, song 
nếu có ý như vậy thì cũng thường là chú thích 
của người Do Thái thêm vào. Thư viện tại ngôi 
nhà mới của bạn hẳn sẽ có siddurim (sách lời 
nguyện), mahzorim (sách lễ hội), haggadot (cho 
buổi tiệc lễ Vượt qua), và chumashim (bản sao 
của Ngũ Thư, năm sách đầu của Kinh Thánh, 
rất có thể In kèm phần bình giảng giống như lời 
bình giảng của RashI), những sách mà bạn cần 
phải có khi đến trường hay trong các dịp Bar- 
hay Bat-mitzvah# và cả khi tặng quà cưới. 

Nếu học sâu biết rộng hơn một chút, bạn 
sẽ có một bộ khoảng hai mươi tập sách Talmud 


83 People oƒthe Book, được dùng để chỉ đến những tín đồ phi-Hồi 
giáo giữ đức tin cùng một bản sách thánh do mặc khải mà có. 
84. Bar mitzuah hay Bat mitzvah: Lễ trưởng thành của con trai 


(13 tuổi) hay con gái 12 tuổi. 


1 le) ` 
= 
_—~“⁄ ^^. Ñ.. ức 


Babylon tiếng Hebrew được đóng bìa trang nhã, 
cùng một bộ tuyển tập những tác phẩm Do Thái 
kinh điển khác. Israel là đất nước duy nhất mà 
_nhật báo cạnh tranh với nhau bằng cách tặng 
cho độc giả một bản sao sách Babylonia Talmud 
hay phiếu ưu đãi giảm giá để mua bản sách sao 
chép này; nếu sống tại đây, bạn có cơ may được 
một bản sách như vậy từ một cuộc thì đố vui hay 
từ giả1 thưởng xổ số. 

Bạn có thể bổ sung vào thư viện của mình 
những cuốn sách Do Thái tổng quát, về lịch sử 
hay văn chương. Các cuốn sách này không chỉ 
để trang trí. Bạn sẽ mời một vị rabbi, hay bạn 
bè, đến nhà để tham gia vào những shïurim, hay 
những giờ học tập, về sách Talmud, hay Kinh 
Thánh, hay một bản văn cổ truyền nào đó, và 
đó sẽ là thời điểm quan trọng trong tuần - hay 
trong ngày, nếu bạn có thể xoay xở giữ được lịch 
học đều đặn hàng ngày. 

Như đã thấy ở chương trước, việc học tập 
Torah là một trong những giá trị tâm linh quan 
trọng nhất trong Do Thái giáo, cũng là nguồn hân 
hoan lớn nhất trong gia đình. Học tập không chỉ 
là dành cho trẻ nhỏ, hay thành phần đặc tuyển, 
mà cho cả dân tộc Israel. Một trong những bước 
tiến triển mang tính khuyến khích nhiều nhất lại 
diễn ra một cách trái khoáy ở khung cảnh Chính 
thống bảo thủ cao độ, trong những năm gần đây, 


K = : 5 9 
=. 
“a ... 


là sự mở rộng chương trình học tập Torah cho cả 
phụ nữ, những người mà trước đây việc học hành 
thường bị lơ là, thậm chí là không được phép. 


Thức ăn kosher 


Số lượng nam nữ thanh niên Do Thái chuyển 
sang ăn chay ngày càng tăng lên, cả vì lý do sức 
khoẻ hay kinh tế hay xuất phát từ sự lưu tâm 
đến quyền lợi của động vật. Vài người tìm kiếm 
sự ủng hộ trong sách thánh hay truyền thống - 
cả Adam và ve đều ăn chay, và, theo lời nhà 
bình giảng Kinh Thánh, chính khách và rabbi 
sống ở thế kỷ 15 Isaac Abravanel, chúng ta đều 
sẽ ăn chay khi Đấng Messia đến (tín đồ của ông 
giờ đây vẫn trông đợi những tiên đoán phụ mà 
ông đã đưa ra rằng chúng ta sẽ trở thành những 
người vô chính phủ, những người theo thuyết loã 
thể và không sống trong những ngôi nhà nữa). 

Song ta hãy giả định rằng bạn đang dựng 
nên một bếp ăn cả chay lẫn mặn - ít nhất, chay 
mặn theo chừng mực được cho phép bởi “luật 
kashrut” - tức là, luật của Torah quy định về 
bữa ăn kiêng kosher. (Từ “kosher”, hay “kasher", 
chỉ có nghĩa là “ổn”. Hầu hết người Do Thái dùng 
trefa theo nghĩa trái ngược với từ này). 

Trước hết, hãy để ý những loại động vật, 
chim chóc và cá nào được phép dùng. Danh sách 


†1 6 = 
— ——=—— Ñ= SŠ 


được kê ra trong Kinh Thánh, chương 11 sách 
Levi, vài điều được nhắc lại ở chương 14 sách Đệ 
nhị luật. Chỉ những loài động vật bộ móng guốc 
có các ngón chì tách biệt và nhai! lại là được phép 
dùng làm thực phẩm - trong thực tế, là bò, cờu, 
đê và na1, nhưng không cấm heo, lạc đà, ngựa, 
hay thỏ. Một danh sách những loài chim bị cấm 
dùng đã được đưa ra, ngụ ý rằng mọi loài khác 
thì được phép; bởi khả dĩ khó mà nhận biết được 
một cách chắc chắn mọi loài được kê ra, các rabbi 
cho phép ăn những loài chim, theo truyền thống, 
là kosher [ổn], như vịt, ngỗng, bổ câu, công, và 
gia cầm. Mọi loài cá có vây và vảy thì đều có 
thể dùng; điều này loại trừ động vật thân mềm 
hay động vật giáp xác (bạch tuộc, động vật cố 
vỏ, cua,...) cũng như lươn, cá mập, và và một số 
loài khác được xem như không có lớp vày “đúng 
nghĩa”. Một số dạng côn trùng cũng được phép ăn, 
song chỉ đối với những al còn giữ được tập quán 
mà nhờ đó họ có thể nhận biết được chúng. 
Động vật và chim chóc, ngay cả dạng được 
phép ăn, sẽ là không kosher trừ khi được giết 
thịt theo đúng phương pháp gọi là shech1ta. Một 
shochet, người được cấp phép bởi một rabbi để 
thực hiện shechita, dùng một con dao bén cắt 
ngang khí quản và thực quản của con vật, để 
cùng lúc cắt đứt động mạch và làm mất ý thức 
con vật hầu như tức khắc; nếu được thực hành 


6T 


=. 
=<a z2 


chính xác, phương cách này cũng được xem là 
“nhân đạo”. Máu còn đọng lại trong miếng thịt 
được làm sạch bằng một quy trình gồm rửa, xát 
muối rồi sấy, mà suốt bao thế kỷ vốn là bổn phận 
của người nội trợ, song ngày nay gần như toàn 
bộ công việc này được thực hiện bởi người xẻ thịt 
hay nhà cung cấp, cả hai đều phải được công 
nhận là kosher. 

Một căn hộ kosher theo nghĩa nghiêm ngặt 
sẽ có hai bộ dụng cụ dùng riêng khi chế biến thực 
phẩm và khi dùng bữa, một bộ “đồ mặn” dùng 
được với thịt và thực phẩm chế biến từ thịt, một 
bộ “từ sữa” để dùng với thực phẩm được chế biến 
từ sữa, không phải thịt động vật, bởi để thịt với 
sữa trộn lẫn là điều bị cấm. 

Không phải người Do Thái nào cũng ni 
ngặt như nhau trong việc tuân giữ kashrut 
(những thứ là hay không phải là kosher). Một 
số người theo phái Cải cách bác bỏ toàn bộ hệ 
thống này, nhất mạnh rằng cốt tuỷ của Do Thái 
giáo là vấn đề đạo đức, không phải việc ăn kiêng 
(về nguyên tắc thì phái Chính thống đồng ý với 
điều này, song không xem đó như là nguyên do 
để buông bỏ kashrut). Nên sẽ có những người 
không ăn thịt heo, mà ăn mọi loại thịt khác, rồi 
có những người không ăn bất kỳ loại thịt nào 
không-kosher, song không chút gì lo lắng rằng 
lò bánh hay cửa hàng thực phẩm có thể sẽ dùng 


162.3 


bị 


chất béo hay phụ gia để chế biến có kosher hay 
không. Một thiểu số tuân theo những hạn chế về 
rượu và phô-mal, ngay cả khi chúng không chứa 
bất kỳ thành phần nào không-kosher. ÖỎ về phía 
cực hữu trong biểu đồ là những người tuân giữ 
một chương trình chế tài mang tính cách “phòng 
ngừa” phụ trợ và sẽ không chấp nhận bất kỳ 
thức ăn nào ngoài những gì được chế biến dưới 
sự giám sát toàn phần của các rabbi1. 

Tập quán, gia đình và những mối quan hệ 
xã hội, cùng tính khí cá nhân sẽ xác quyết vị 
trí người khác có thể tìm thấy cá nhân ấy đang 
ở đâu trên biểu đồ kashrut. Nếu có ý định mời 
hay được mời, tốt nhất là cởi mở và công khai về 
những quy củ mà bạn, chủ nhà, hay khách mời, 
đang theo giữ; còn nếu có ý ngờ, thì hãy hỏi. 


Tình dục và những mối quan hệ cá nhân 


Cả Kinh Thánh và sách Talmud cho phép 
chế độ đa thê, dù từ thời Talmud,® nó đã không 
còn là một tập tục phổ biến. Ở Tây Âu, khoảng 
năm 1000 CƠN, Rabbi Gershom xứ Mainz đã đặt 
ra lệnh phạt vạ tuyệt thông lên bất kỳ người đàn 
ông nào có hơn một người vợ, chỉ miễn trừ trong 


55 LÀ thời đại của các rabbi, tồn tại trong khoảng năm 70 TCN đến 
năm 500 CN, lúc bản sách Talmud Babylon được hoàn tất. 


những tình cảnh hãn hữu. Lệnh cấm này nhanh 
chóng được đón nhận trong các cộng đồng Do 
Thái ở hầu hết các nước Kitô giáo, song lại không 
được chào đón ở các nước Hồi giáo, những nơi mà 
cả sách Talmud lẫn kinh Quran đều khuyến cáo 
một giới hạn cho phép có đến bốn người vợ cho 
mỗi người đàn ông, miễn sao ông ta đảm bảo chu 
cấp đầy đủ nhu cầu vật chất lẫn tình ái cho các 
bà vợ. 

Quan hệ tình dục xảy ra ngoài khuôn khổ của 
hôn nhân thì bị cấm; song vẫn chưa rõ khi nào 
tập tục nạp thiếp một cách đường hoàng như vậy 
bị bãi bỏ. Sự thật thì bị cấm đoán không có nghĩa 
là không tiếp tục xảy ra. Đây là một việc phổ biến 
trong thế giới Do Thái ở các xứ sở phương Tây, 
và cố nhiên, ở đó vẫn có những người Do Thái 
ngoại tình hay gian dâm. Sự bất nhất giữa luật 
tục truyền thống và thực tại đương thời cũng nổi 
lên khi nhắc đến xu hướng tính dục và lối sống. 
Luật lệ của sách thánh và các giáo sĩ cùng nhất 
trí lên án quan hệ đồng tính luyến ái, song điều 
này cũng không ngăn được việc hình thành các 
câu lạc bộ, hay thậm chí là hội đường, dành cho 
người Do Thái “đồng tính” [gay]. 

Dù vậy, chiều theo luật lệ, vẫn có những hạn 
chế đối với hoạt động tình dục, ngay cả bên trong 
khuôn khổ của hôn nhân. Những hạn chế nhất 
định nhằm đến khuôn phép lễ nghi, hay để bảo 


1 6 b = 
———— ` 


vệ cho người bạn tình vào những lúc họ không 
sẵn sàng. Hạn chế chính yếu là áp lên việc quan 
hệ tình dục với một người nữ đang đến kỳ kinh 
(niddah); trạng thái niddah theo lệ kéo dài bảy 
ngày sau khi hết kinh, và cho đến khi người phụ 
nữ đó có thể ngâm mình hoàn toàn trong một 
mikveh, hay một bồn tắm mang tính nghi thức. 
Ngâm mình trong mikveh là một dạng của nghì 
lễ thanh tẩy, cũng được dùng bởi những tư tế 
(và những người khác) của Đền thờ trước giờ 
Lễ Chúa, hay bởi những người cải đạo vào địp 
tiếp nhận Do Thái giáo. “Phép rửa” [baptism] 
chỉ đơn giản là hạn từ được dịch sang tiếng Hy 
Lạp của chữ £evilla trong tiếng Hebrew, nghĩa 
là ngâm mình. 

Hôn nhân là mối quan hệ của tương hỗ, kính 
trọng và yêu thương giữa hai người trao cho 
nhau. Quan hệ đó được xem xét dựa trên một 
cơ sở bền vững. Do Thái giáo cách thầy truyền 
dạy, tuân theo sách thánh tiếng Hebrew, luôn 
cho phép ly hôn, dù còn nhiều cân nhắc về các 
hoàn cảnh thích hợp cho việc ly hôn. Hôn nhân, 
một khi đã xét theo luật Do Thái, chỉ có thể bãi 
bỏ theo luật, mà được quy định rằng cần có một 
sự trao nhận một tờ gøe¿ứ,# hay tở đơn ly hôn, từ 
người chồng sang người vợ, trước sự chứng kiến 


86 “Tiếng Hebrew, số nhiều là giffin. 


ú 
` \ 
= 
CƠ 


của những người làm chứng. Phụ nữ phái Chính 
thống thường chịu đựng cơ cực đủ bề bởi thủ tục 
này, bởi chẳng thể làm được gì nhiều để có thể 
khiến người chồng đưa ra một tờ øget nếu ông ta 
không sẵn lòng, và toà rabbi thì không thể cứ 
muốn là “bãi bổ” được một cuộc hôn nhân. Mãi 
gần đây, những bước tiến mới được thực hiện 
nhằm cải thiện tình hình, nhờ tận dụng lợi thế 
trong sự đa dạng của các quy trình pháp lý hiện 
hành tại các quốc gia. 

Hầu hết những cộng đồng theo khuynh 
hướng truyền thống đều nhấn mạnh tầm quan 


M 
.-~ĂẮồỒ8 


. 
` 
4 
' 
. 
* 
X "„ 
š 
<<: ñ 
... 
` 
¬ 
_.s 
` 
` 


* 


s\“ 


~ 
\‹ 


Hình I 1. Tục lệ cưới xin biến đổi vô cùng, mà mỗi cộng đồng 
nỗ lực bảo tồn tập quán riêng của họ. Đây là một thành viên 
của Vũ đoàn Inbal, Israel, phục trang như một cô dâu Do Thái 
gốc Yemen. 


166£_ 


trọng của gia đình; sau hết, là chỉ khi còn trong 
khuôn khổ của một gia đình thì những giá trị 
truyền thống mới thể hiện được uy lực mạnh mẽ 
nhất cũng như những giá trị ấy mới được trao 
truyền theo cách hữu hiệu nhất. Do Thái giáo 
cũng không ngoại lệ. Gia đình không còn là một 
căn cứ vững chắc như nó đã từng. 

Việc suy giảm của mức độ coi trọng đặt vào 
những giá trị gia đình là một mối nguy gây nên 
tình trạng hắt hủi với người lạ, với người độc 
thân, và với những kẻ lạc lõng. Sách Isaiah 
xem chừng đã nhận rõ điều này từ cách đây 
2500 năm: 


Người ngoại bang gắn bó cùng ĐỨC CHÚA chó 
nói rằng: 
“Hắn ĐỨC CHÚA đã tách tôi ra khỏi dân Ngà?. 
Người bị hoạn chớ nói: “Tôi chỉ là một cây cần cối”. 
Quả vậy, ĐỨC CHÚA phán như sau: Nếu những 
người bị hoạn 
mà vẫn giữ các ngày sabbath Ta truyền, 
và lựa chọn điều Ta ưa thích, cùng tuân thủ giao ước, 
thì trong nhà và trong tường luỹ của Ta, 
Ta sẽ cho chúng được lưu danh và được tưởng niệm; 
như thế còn quý hơn con cái. 
Ta sẽ cho tên tuổi chúng trường tồn, không bao 
giờ bị xoá bỏ. 

(Is ð6:3-õ Kinh Thánh tiếng Anh, Bản mới) 


„2-67 


Nhiều cộng đồng Do Thái còn một chặng đường 
dài nữa phải vượt qua trước khi người lạ, người 
độc thân và những kẻ lạc lõng cảm thấy thoải mái 
sống giữa họ giống như Isalah đã ưa thích. 


Vòng đời 

W. Shakespeare có nói về “bảy lứa tuổi” của 
người đàn ông - sơ sinh, “thút thít rồi nôn oẹ lên 
tay bảo mẫu”, đứa trẻ mè nheo, người tình, người 
lính, quan toà, lứa tuổi thứ sáu với trang phục 
ở nhà và sau cùng là lứa tuổi thứ bảy hay, “thời 
con trẻ thứ hai, cùng sự quên lãng” (Nếu người 
thích vậy - Ás you like 1t, [I, vn, 1839-66). 

Các nhà xã hội học Do Thái sẽ định dạng bảy 
thời đoạn của cuộc đời, đánh dấu bằng các nghi 
_ thức chuyển qua. Bảy lứa tuổi kể trên không phải 
của cuộc đời Shakespeare, cũng không phải chúng 
tương ứng đích xác đến các thời đoạn cuộc đời được 
chép lại trong truyền thống Do Thái, song chúng 
sẽ có ích cho việc khảo sát của chúng ta. 


1. Chào đời 

Con trai - cắt bao quy đầu vào ngày thứ tám 
- tiệc tùng - truyền thống cổ xưa nhằm trở lại 
thời đại của Tổ phụ Abraham. 

Con trai đầu lòng - có thêm dịp mừng “Cứu 
chuộc” vào lúc 30 ngày tuổi. 


166&&_ 


Con gái - không có dịp mừng truyền thống 
nào, song mẹ sẽ vào hội đường để khấn câu kinh 
tạ ơn, nhất là với hội đường phái Cải cách, đứa 
bé được mang vào trong hội đường để cầu xin 
phúc lành. 


2. Lớn lên 

Những lễ hội đa dạng và mang tính tuỳ chọn 
diễn ra khi một đứa bé bắt đầu học bảng chữ cái 
tiếng Hebrew - như ăn những chiếc bánh mật 
ong tạo thành hình các ký tự.,... 

Bọn trẻ trai tổ chức mừng Barmitzvah vào 
tuổi 13. Đây là một nghi lễ của cá nhân, tại đó 
đứa con trai đọc sách Torah trong hội đương, có 
một buổi tiệc lớn, và nhận được quà tặng. 

Bọn trẻ gái có thể tổ chức mừng Batmitzvah 
vào tuổi 12 - một nghi lễ của phái Cải cách tương 
tự như của bọn trẻ trai. Người Do Thái phái 
Chính thống chỉ gần đây mới bắt đầu kỷ niệm dịp 
lễ này một cách công khai, thường là một buổi lễ 
chung cho một nhóm con gái sinh cùng năm, rồi 
sau là những buổi tiệc riêng mỗi người. Nhiều 
người Do Thái Chính thống ưa thích những dịp 
lễ “Bat Chay1l' hơn là Batmitzvah; giống nghì 
thức tiếp sức, Bat Chay] thông thường sẽ được 
tổ chức khi con gái đã nhiều tuổi hơn, và chỉ sau 
khi đã hoàn thành mỹ mãn một khoá học bắt 
buộc nào đó. 


Những hội đường của phái Tự do và Cải cách 
đã bãi bỏ quyền ưu tiên thời trước họ áp lên lễ 
tiếp sức so với lễ Bar- và Bat-mitzvah. 


3. Hôn nhân 

Theo quan điểm của luật Do Thái, một lễ 
cưới bao gồm hai quy trình riêng biệt. Đầu tiên, 
có kiddushin (hứa hôn). Trước sự chứng kiến của 
nhân chứng, chú rể đưa cho cô dâu một vật dụng 
(ngày nay là nhẫn cưới), và nói “Bằng vật này, 
chiếu theo luật của Moses và Israel, nàng đã hứa 
hôn cùng ta”; cô dâu không cần nói gì, bởi im lặng 
tức là ưng thuận. Hai câu chúc phúc sau đó được 
đọc lên, và một cốc rượu vang giao bôi cùng uống. 

Sau đến nisuin, hay lễ cưới trọn vẹn. Cô dâu 
và chú rể đứng bên dưới Chuppa (vòm lễ cưới), 
tượng trưng cho ngôi nhà mới của họ, và bảy câu 
chúc phúc được đọc, lại một cốc rượu vang giao 
bôi cùng uống. Cả hai đã được ban phúc, và chú 
rễ ném vỡ một miếng thuỷ tinh, gợi lại sự phá 
huỷ của ‹Jerusalem ngay cả trong dịp lễ hân hoan 
nhất. Rồi, trước sự chứng kiến của nhân chứng, 
cô dâu và chú rể lánh mình ra chỗ vắng một lúc. 

Một lễ cưới có thể mộc mạc và giản đơn, hay 
có thể có dàn đồng ca, có lá hoa, với váy cưới dài 
chấm gót cùng lễ phục buổi sáng và cha mẹ hai 
bên dẫn đường đưa cặp đôi đến dưới Chuppa có 
diễn văn chúc mừng, ca hát nhảy múa và tiệc 


4 / = 
&. 


tùng - đúng nghĩa tiệc tùng, suốt bảy ngày bảy 
đêm. Những Has1dim và những người phái Chính 
thống cánh hữu thì tách riêng hai giới trong suốt 
những hoạt động này. 

Người Do Thái phái Cải cách cân bằng vai 
trò của cô dâu và chú rể, trong việc trao đổi nhẫn 
cưới và có thể là cả lời thề nguyền, tuy miễn phần 
lánh mình, và tiệc tùng chỉ trong buổi lễ cưới, 
không kéo dài sang những ngày tiếp theo. 

Sự đa dạng về tập quán giữa phái Chính 
thống và phái Cải cách, g1ữa người phương đông 
với người phương tây là khá lớn. Âm nhạc trải 
đài từ phòng nhảy đến Klezmer,Ê từ pop đến 
classic; thậm chí cùng một dàn hoà tấu đàn viol, 
song hình thức này dường như quá êm ái so với 
thị hiếu số đông. 


4. Làm cha mẹ _. 

Nghệ thuật nuôi dạy trẻ nhỏ không phải đã 
được thủ đắc thành thục bởi Moses, vua David 
hay triết gia Plato.Việc huấn luyện chuyên 
nghiệp dành cho những bậc cha mẹ với ý định 
tốt có ở trung tâm cộng đồng thuộc hội đường. 
Trẻ con thì luôn hiếu động và lớn lên bất kể có 
huấn luyện hay không. 


8” Klezmer: truyền thống âm nhạc của người Do Thái Ashkenazi ở 
Đông Âu, thường được tổ chức trong các đám cưới và hội hè. 


5. Tuổi trung niên 

Chỉ mới gần đây, với mong muốn kéo dài 
tuổi thọ, những nhà xã hội học bắt đầu phân loại 
tuổi trung niên và xem khủng hoảng thời kỳ này 
như một thời đoạn riêng biệt của quá trình phát 
triển - hay phân rã, ở con người. Những nghi lễ 
chuyển qua thích đáng vẫn chưa được xem xét. 


6. Tuổi già 

Lý tưởng là có được sự khôn ngoan sau một 
cuộc đời từng trải, là tâm điểm của sự ngưỡng mộ 
và kính phục từ những cá nhân chưa chín chắn 
vẫn còn trong cuộc vật lộn qua các giai đoạn mà 
mình đã từng qua. Điều này đúng cho cả phụ 
nữ cũng như đàn ông. Tuy nhiên, điều thường 
gặp hơn là thực tế không mấy dễ chịu gần với 
câu thơ của Shakespeare mô tả “thời con trẻ thứ 
hai, cùng sự quên lãng, không răng, không mắt, 
không hương vị, không gì cả”. 


7. Cái chết 

Người Do Thái Chính thống chỉ có chôn cất; 
người Do Thái Cải cách có thể chọn hoả thiêu 
hay chôn cất. 

Họ hàng thân thuộc (vợ/chồng, cha mẹ, anh 
chị em ruột, con cá1) xé một mảnh vải ngoài [của 
quần áo trên người], cởi bỏ giày dép, và “ngồi 
shiva” - tức là ngồi trên nền đất hay trên một 


1 — 
_/2^ẻ Ẩm S 


chiếc ghế đẩu thấp, ngay tại nhà, nơi bạn bè sẽ 
đến viếng, an ủi họ và kinh cầu được tụng hàng 
ngày. Dù sh¡va nghĩa là “bảy”, bảy ngày khóc 
than, những al tuân giữ ít chấp nhặt thực hiện 
việc này chỉ trong một đêm. Những người khác lo 
cho nhu cầu thể chất của người đang than khóc 
như là chuẩn bị bữa ăn cho họ. 

Một gia1 đoạn than khóc phụ nhưng giảm bớt 
về cường độ tiếp tục kéo dài trong ba mươi ngày, 
và con trẻ than khóc mười hai tháng cho cha mẹ 
chúng. Sau đó, sẽ có một ngày tưởng nhớ hàng 
năm, hay .Jahrzeit. Họ hàng gần gũi nhất đọc 
kinh kaddish (không phải là kinh tưởng niệm, 
mà là tụng ca Chúa Trời) ở hội đường vào dịp 
tưởng niệm mười một tháng đầu tiên và hàng 
năm vào dịp .Jahrzeit. 

Niềm tin vào sự sống sau cái chết được tán 
thành bởi những nhà thần học phái Cải cách - 
cũng như phái Chính thống. Trong quá khứ đã 
từng có tranh luận về vấn đề liệu sự sống sau cái 
chết có dính dáng đến một dạng thức nào đó của 
việc hồi sinh thân xác hay không, hay chỉ là sự 
triển hạn lâu dài của “linh hồn”; tranh cãi vẫn 
còn tiếp tục, và ngày nay đã mở rộng để lôi kéo cả 
những al nói về sự sống sau cái chết như một ấn 
dụ cho danh tiếng và sức ảnh hưởng còn mãi. 


- 4⁄73 


Thoát khỏi ghetto,» 
Vào vùng nước xoáy 


Ga chương trước, chúng ta đã điểm 
qua những chi phái khác nhau (họ không 
thích bị gọi là “giáo phái” - sec) của người Do 
Thái, như là phái Chính thống và phái Cải cách. 
Vì sao có sự phân chia như vậy? Vì sao sự phân 
chia có thể xảy ra? Không có một Do Thái giáo 
“thuần nhất, chân truyền”, được Moses mang từ 
núi xuống cho hết thầy mọi người hàng thế kỷ 
trước hay sao? Để trả lời các câu hỏi này, chúng 
ta phải ngược dòng thời gian một chút. 

Không may là chúng ta không thể quay 
ngược đến tận thời điểm của “Torah [Lể lối] 


88 GƑeffo: Khu vực cư trú bắt buộc của người Do Thái ở châu Âu 
trước Thế chiến 2. 


Ẩm» 


thuần nhất, chân truyền” nào đó được trao cho 
Moses rồi tiếp tục được truyền từ Moses. Truyền 
thuyết Do Thái cũng như Kitô giáo đều tin là có 
một Lể lối như vậy, và truyền thuyết Do Thái 
còn tin rằng nó được bảo tồn nhờ công các rabb. _ 
Đau cùng thì đây là vấn đề niềm tin. Không một 
ai có thể thiết lập một bản văn của sách Torah 
như thế, và giới sử học cũng không thể kể cho 
chúng ta chút gì về thời đại mà một Do Thái giáo 
trọn bộ được tiếp nhận không chút nghi ngờ bởi 
toàn thể người Do Thái như một tôn giáo chân 
truyền. Như đã thấy ở Chương 9, khi tra xét để 
hiểu làm thế nào Do Thái giáo và Kitô giáo bị 
cha cách, thì ngay tại thế kỹ 1, vài dạng thức của 
Do Thái giáo vẫn cùng tồn tại bên cạnh nhau, và 
mỗi phái đều khẳng định mình là Torah chân 
truyền. Kitô giáo cũng đưa ra khẳng định tương 
tự, rằng djJesus là “Đấng toàn thiện” của Lề lối, và 
rằng Kitô hữu là “dân tộc Israel đích thực”. 

Còn thời Trung cổ, ở “Kỷ nguyên của Đức 
tin”, khi mọi người cùng chung một đức tin và 
cùng tuân theo một luật lệ? Quan điểm như vậy 
về thời Trung cổ thật ngây thơ. Xã hội Trung cổ 
là xã hội chuyên quyền và áp bức; nếu có hứng 
thú trước những quan điểm khác lạ so với quan 
điểm của nhà cầm quyền, bạn nên giữ 1m lặng. 
Nếu không thể im lặng, ít ra bạn cũng nên cẩn 
thận nguy trang chính kiến của mình trong lớp 


.>1/5 


—= 
—== 
K4 


vỏ bọc ngôn ngữ huyền bí hay là viện đến một 
“truyền thống đích thực, bị ấn giấu” như “Truyền 
thống Hermes”. Giấu mình bên dưới lớp vỏ thị 
phi sẽ gây ra tò mò còn nhiều hơn là được nhìn 
nhận một cách rộng rãi. Dù chỉ có mỗi nhánh Do 
Thái duy nhất đã tự thiết lập và thịnh vượng vào 
thời Trung cổ là Karaites (phái Karaites, xem 
Do Thái giáo “RabbanIte”3® như một “nhánh” còn 
tôn giáo của riêng họ mới là Do Thái giáo nguyên 
bản đích thực), bây giờ ta có thể nhận thấy, với 
cái nhìn hậu thế, dấu vết của nhiều người bất 
đồng chính kiến, những người đã thất bại trong 
cố gắng để được nghe thấy. 

Ở những quốc gia chịu ảnh hưởng Kitô giáo 
ở phương Tây, Giáo hội La Mã vận hành sự độc 
tôn tín ngưỡng và không ngần ngại sử dụng 
“cánh tay thế tục” - tức là, chính quyền dân sự 
và lực lượng quân sự của họ - nhằm đảm bảo có 
được sự tuân phục trong chủ thuyết và thực tiễn. 
GIáo hội định ra tội “lạc giáo”, và đàn áp tội này 
khốc liệt, như khi Giáo hoàng Innocent III cho 
triển khai đội Thập tự chinh vũ trang đàn áp 
tàn nhẫn người Albigenses và tàn phá phần lớn 
miền nam nước Pháp. 

Người Do Thái không có giáo hoàng, không 
có quân đội, trừ một vài trường hợp ngoại lệ 


#3 Do Thái giáo cách thầy truyền dạy. 


hiếm hoi, cũng không cậy đến hình phạt và tra 
tấn tàn bạo dù chúng vốn quen thuộc đối với 
thế giới xung quanh. Song họ cũng chẳng kém 
phần cảnh giác khi phải đối mặt với điều được 
xem là lạc giáo. Các thủ lĩnh của cộng đồng thực 
thi quyền lực không phải thông qua sự áp chế 
thể chất mà là dựa vào herem - một điều khoản 
ø1a hạn 80 ngày lệnh phạt vạ tuyệt thông, được 
dùng để đảm bảo mọi người tuân thủ theo luật 
hình sự lẫn luật dân sự cũng như luật tôn giáo. 
Vạ tuyệt thông là dấu chấm hết cho đời sống xã 
hội lẫn kinh tế của một cá nhân, bởi vì một người 
Do Thái bị phạt vạ tuyệt thông tức là bị cắt đứt 
khỏi cộng đồng của mình và không còn thuộc về 
nơi nào khác; không cách nào kiếm sống được, 
không có chỗ nào trong xã hội. 

Hệ thống của phép tắc cộng đồng này (hay 
sự đàn áp) sụp đổ cùng lúc với các bức tường của 
khu ghetto. Vào thế kỷ 18, khi một số đáng kể 
người Do Thái ở vài xứ sở phương Tây bắt đầu 
giành được quyền công dân, các rabbi và người 
lớn tuổi có khuynh hướng truyền thống bắt đầu 
mất dần quyền kiểm soát đối với lối sống của số 
đông người Do Thái. Những lời chất vấn cùng 
những ý kiến bất đồng không còn bị cấm cản, 
người Do Thái nhanh chóng nắm bắt những ý 
tưởng Khai minh về quyền tự do công dân, lòng 
khoan dung và chủ nghĩa cá nhân, và trên đà bác 


= “zz2 


bỏ “điều mê tín”. Nhiều người bắt đầu nhận thấy 
cộng đồng Do Thái truyền thống cùng những thể 
chế của nó là trì trệ, lỗi thời, mê tín. 

Moses Mendelssohn, vẫn tiếp tục là người 
Do Thái giữ đạo suốt cuộc đời, đã diễn giải lại 
đến tận gốc rễ một Do Thái giáo khác nhằm phù 
hợp với quan điểm Khai minh. Nhiều người, 
bao gồm các hậu duệ của Mendelssohn - cháu 
ông, nhà soạn nhạc tài danh Felix Mendelssohn, 
được sinh ra bởi một cặp vợ chồng đã chịu phép 
rửa tội - đã chấp nhận rửa tội, không phải vì họ 
bị thuyết phục trước sự thật hay tính siêu đẳng 
của Kitô giáo mà đúng hơn, như một người Do 
Thái khác đã chịu phép rửa tội, nhà thơ Heinrich 
Heine viết, vì đó là tấm vé đến với một xã hội có 
học thức và “văn minh”. 

Vào cuối thế ký 18 còn lại ba tuỳ chọn cho 
người Do Thái ở Tây Âu, cụ thể là ở Đức và Pháp. 
Họ có thể chọn đồng hoá - điều này trong thực tế 
có nghĩa là chịu rửa tội và cũng có nghĩa là mất 
chất Do Thái. Họ có thể tiết chế, giữ cho tập quán 
của mình không bị biến đối, và quay lưng lại với 
Khai minh, dù cho phải trả giá bằng sự ghẻ lạnh 
của xã hội, bị nhạo báng và có thể mất quyền 
công dân đã rất khó nhọc mới giành được. Khả 
năng còn lại là phải thay đối, phải “hiện đại hoá” 
Do Thái giáo bằng cách sàng lọc đạo khỏi những 
điều mê tín và lỗi thời (Kitô hữu, sau cùng, đã 


_—/L x% * Ác 


nỗ lực hoàn thành điều tương tự với đạo giáo của 
họ), và nhờ đó được xã hội chấp nhận mà không 
phải từ bỏ căn tính Do Thái. Phái Cải cách bước 
ra từ tuỳ chọn thứ ba. Ban đầu, nó không hề có 
chủ đích biến thành một phong trào thoát ly. Chỉ 
khi những cải biến vừa được đề đạt ấy bị bác bỏ 
bởi những người nệ cổ thì phái Cải cách, với vị 
thế của một phong trào riêng biệt, mới ra đời, và 
cũng chỉ tới lúc đó nhãn hiệu “Chính thống” mới 
được kiên quyết đính vào những a1 phản đối một 
sự thay đổi mang tính triệt để. 


Do Thái giáo Cải cách 

Khoảng đầu thế kỷ 19, những nhà Cải cách 
Do Thái giáo người Đức cố công tái dựng hình 
thức thờ phụng công khai bằng cách làm tăng 
thêm vẻ đẹp và tính thích đáng trong phụng 
vụ, cắt bỏ những chất liệu không còn được dùng 
nữa, giới thiệu những lời kinh cầu bằng tiếng 
địa phương và một giờ giảng tiếng địa phương 
mỗi tuần, giới thiệu âm nhạc kết hợp giữa dàn 
hợp xướng và đàn organ, cùng những nghi lễ 
mới như lễ tiếp sức. Cuộc chiếm đóng của người 
Pháp ở Westphalia đã tạo ra thời cơ cho Israel 
jJacobson, vào năm 1810, dựa trên những nguyên 
tắc trên đây, dựng lên Đền thờ Cải cách đầu tiên 
tại Seesen, song việc ngươi Pháp lu1 quân đã đặt 


dấu chấm hết cho thể nghiệm này. Tại Berlin, sự 
chống đối từ phái Chính thống đã gây ra những 
hạn chế khiến phái Cải cách phải thu gọn lại còn 
một buối lễ hàng tuần, diễn ra trong chính căn 
nhà của ¿Jacobson. Do đó, đền thờ Cải cách bền 
vững lâu dài đầu tiên là đền thờ được xây dựng ở 
Hamburg, vào năm 1818. 

Tranh cãi dấy nên từ sự chống đối ầm ï 
của phái Chính thống đối với phái Cải cách tại 
Hamburg nhanh chóng hướng sự chú ý của mọi 
người đến các vấn đề thần học vốn nằm khuất 
bên dưới các khác biệt trong thái độ đối với việc 
cải cách phụng vụ. Điều chính yếu trong các vấn 
đề này là thẩm quyền của sách Talmud và sự 
diễn giải của các rabbi. Những người Cải cách 
trước tiên cố biện minh bằng cách viện dẫn thẩm 
quyền của truyền thống, song điều đó nhanh 
chóng trở nên rõ ràng rằng họ không cảm thấy 
bị bó buộc trong giới hạn đặt ra bởi các chuẩn 
mực cũng như bởi sự lập thành của Do Thái giáo 
theo khuynh hướng truyền thống. Họ đã, chẳng 
hạn, từ bỏ những lời cầu nguyện cho sự xuất hiện 
của cá nhân một Đấng Messia, và đã tiếp nhận 
phương pháp phê bình lịch sử trong việc đọc các 
bản văn Do Thái, bao gồm cả Kinh Thánh. 

Khởi đi từ cuộc xung đột nhằm giải quyết 
những vấn đề trên đây đã nuôi dưỡng một khái 
niệm thần học mới về Mặc khải Cấp tiến. Có thể, 


1 8 k ¬s 
Âm “S 


như SpInoza đã chỉ ra, các điều luật sách thánh 
cũ (không nhằm tới luật của các rabb]) là luật 
của chính thể Do Thái [Hebrew] cổ xưa, và không 
còn dùng được trong một xã hội hiện đại, nơi mà 
những giá trị mới về đạo đức, luân lý và tâm lĩnh 
“được mặc khả†”. Kitô giáo không cách nào thế 
chỗ Do Thái giáo; Do Thái giáo tự thân, khi được 
diễn dịch đúng, đã luôn là một tín ngưỡng của 
linh đạo và thậm chí giờ đây còn có thể chứng 
minh được tính cấp tiến của mặc khải. Cách hiểu 
này của phái Cải cách lại được củng cố khi thế kỷ 
19 là thế kỷ nhận những từ ngữ cấp tiến và cách 
mạng làm khẩu lệnh. 

Cải cách lan nhanh ra khắp nước Đức và 
vươn tới Áo, Hungary, Pháp và Đan Mạch, cũng 
như tới vùng đảo Anh [Brittain], nơi mà vào ngày 
27 tháng Một năm 1842, hội đương Tây London, 
ngày nay là một trung tâm phái Cải cách thịnh 
đạt, đã được cung hiến, dù các nhà sáng lập nên 
hội đường Tây London không có một chủ đích rõ 
ràng nhằm vào việc dựng một phong trào cá biệt 
về Cải cách. Ở Hoa Kỳ, Cộng đồng con dân Israel 
Cải cách [Reformed Soclety of Israelites] đã được 
đựng lên ở Charleston, Nam Carolina, vào năm 
1824; không chỉ kêu gọi xét lại việc phụng vụ, 
mà còn tiếp nhận 13 nguyên tắc của đức tin của 
Maimonides (xem Phụ lục A), ngoại trừ các điều 
khoản về sự xuất hiện của Đấng Messia và sự 


¬ ề 8 1 


hồi sinh thể xác (những kẻ hoài nghi đã so sánh 
điều này với việc tiếp nhận chính thức Mười 
Điều Răn, trừ hai điều bị xem là không phù 
hợp). Gia1 đoạn sau của thế kỷ, dưới sự dẫn dắt 
của Isaac M. WIse, phái Cải cách vươn lên thành 
một thế lực mạnh trong cộng đồng Do Thái Hoa 
Kỳ. Trường dòng Hợp nhất Hebrew được lập ra 
tại Cincinnatl vào năm 1875, nơi cho đến hôm 
nay vẫn là một nguồn cội tình thần cho phái Cải 
cách. Sự thành lập các nguyên tắc kinh điển của 
phái Cải cách, “Bản cương lĩnh” Philadelphia 
năm 1869 (xem Phụ lục B) và ở Pittsburg năm 
1885, cũng được xem như là những thành tựu 
của người Mỹ. 

Khi thế kỷ 19 dân về cuối, phái Cải cách đề 
ra gia thuyết rằng xã hội cùng nền văn hoá sẽ 
tiến lại gần hơn với các lý tưởng phổ quát của 
Khai minh, rằng cả nhân loại, trong đó có người 
Do Thái, sẽ trải nghiệm một tiến trình “chờ đợi 
đấng cứu thế” kéo dài, sẽ xuất hiện mà không 
báo trước. Không chỉ có chủ nghĩa bài Do Thái 
muôn thuở mang tính chủng tộc đã cắm rễ trong 
lề thói ấy, mà ngay cả những nhà thần học Kitô 
có khuynh hướng dân chủ cũng một mực biện 
biệt giữa Phúc âm với Lề luật, Tân ước với Cựu 
ước, linh đạo với pháp lý, theo cách nâng cao 
quan điểm về Kitô giáo như thể sẽ thế chỗ của Do 
Thái giáo. Phái Cải cách đáp trả bằng cách nhấn 


mạnh thậm chí còn hùng hồn hơn vào chiều kích 
đạo đức và tâm linh của Do Thái giáo, một luận 
điểm rõ ràng đã được phát biểu bởi Hermann 
Cohen. Tuyên bố Do Thái giáo như “độc thần 
giáo đạo đức”, Cohen phát triển một ý tưởng cứu 
thế như sự đáp ứng đạo lý đối với điều thiêng 
liêng, một lời kêu gọi đến với nhiệm vụ không 
bao giờ dứt của sự cải biến về mặt đạo lí; lòng tin 
vào một Đấng Cứu thế cho phép một sự phê bình 
xã hội triển khai liên tục. Trong tác phẩm sau 
đó, ông lấy lại cảm thức về tầm quan trọng của 
lễ Sabbath và những thể chế tín ngưỡng khác, và 
về thiên hướng đặc biệt của dân tộc Israel. 

Bởi trọng tâm đặt lên thuyết phổ quát cùng 
sự tiếp biến văn hoá trong các xã hội “chủ thể”, 
phái Cải cách không có thiện cảm, thậm chí 
còn là thù địch, đối với phong trào của những 
người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái." Dù 
vậy, ngay từ trước sự thành lập của Nhà nước 
Israel, thái độ của các bên đã có biến chuyển, khi 
những lý tưởng phổ quát tính ở châu Âu “khai 
minh” đã bị xói mòn trước những xung đột của 
chủ nghĩa dân tộc, của chủ nghĩa bài Do Thái dai 
dắẳng, cùng sự nổi lên của chủ nghĩa phát-xít tại 


%9 Chủ nghĩa phục quốc Do Thái (Zionism) là một hình thức chủ 
nghĩa dân tộc Do Thái chủ trương phục dựng một nhà nước/ 
quốc gia trong lãnh thổ được xác định là Vùng đất của Israel. 


Đức cũng như ở những nơi khác nữa. Cương lĩnh 
Columbus năm 1937 đưa ra một cân bằng rộng 
hơn, so với tuyên bố chính thức do phái Cải cách 
đưa ra trước đó, giữa phổ quát và đặc thù của Do 
Thái giáo cùng một cam kết tiến tới “sự tái định 
cư tại Palestine”. 

Cương lĩnh San Franclsco năm 1976 phản 
ánh tác động của sự kiện Holocaust và của sự 
thành lập Nhà nước Israel; họ ít tin tưởng vào 
những tiến bộ của con người, ít rõ ràng trong 
niềm tin về Chúa Trời, trân trọng hơn đối với đời 
sống gia đình cùng các nghi thức và đối với vị thế 
của Israel trong đời sống Do Thái, cùng một cảm 
thức về “thần học giao ước”?! sau đó được đưa ra 
trong giới Cải cách. 

Phụng vụ đã và sẽ luôn là mối quan tâm 
mang tính trọng tâm ở phái Cải cách. Những 
sách kinh cầu nguyện gần đây chịu ảnh hưởng 
sâu đậm bởi những suy ngẫm về Holocaust, về 
Nhà nước Israel, và về nhu cầu phát triển một 

°!' coyenant theoloøy, là một quan điểm trong diễn giải Kinh 
Thánh. Theo đó, các giai đoạn trong cuộc đời một con người 
được xem như được tạo tác trong cái khung của bộ ba giao 
ước mang tính thần học bao trùm, gồm: cứu chuộc, công đức 
và ân sủng. Dưới cách nhìn của phái Cải cách, thần học giao 
ước không chỉ được xét đến như một giáo thuyết hay một tín 
điều trung tâm, mà là một cấu trúc nhờ đó sách thánh tự kết 


cấu thành văn bản. 


1 8 _—= 
ÑÂ- “ 


ngôn ngữ “bao dung”. Tiếng Hebrew đã phục 
hồi được vị thế hàng đầu, tâm lý học và nhân loại 
học của thời hiện tại cũng phục hồi sự trân trọng 
đối với ngh1 lễ và sắc tộc. 

Không bức vách nào còn được dựng lên trước 
_ mặt phụ nữ khi họ ở trong Đền thờ Hamburg 
vào năm 1818, và phần nhiều cải cách phụng 
vụ là nhắm đến ích lợi cho họ; dù vậy, phụ nữ 
vẫn được xếp chỗ ngồi tách biệt trên ban công 
và không được gọi tên cho phần đọc sách Torah. 
Vào thế kỷ 20, tiến bộ đáng kể hướng tới bình 
đẳng cho nữ giới đã được thực thi. Người phụ nữ 
đầu tiên nhận được thụ phong của phong trào - 
và qua đó là nữ rabbi đầu tiên cho tới lúc ấy - là - 
Regina dJonas, đã đảm nhận chức vụ rabbi một 
thời gian ngắn trước khi bỏ mình trong thảm 
hoạ Holocaust; bà được thụ phong bởi rabbli Max 
Dienemann, thay mặt tổ chức Hợp nhất Rabbi 
Dân chủ tại Đức vào ngày 27 tháng Mười hai 
năm 1985. Và dù Hội nghị Trung ương Rabbì Mỹ 
[Central Conference of American Rabbis, viết 
tắt là CCAR], tiếp bước sự đề xuất từ vài giáo 
phái Tin lành, trong những năm cuối của thập 


92 imclusivist, là những người không quá chấp nhặt về đức tin, 
nghĩa là các đức tin khác với đức tin bản thân người đó nắm 
giữ cũng có chỗ đúng, các đức tin có thể cùng tồn tại, chứ 
không bị bác bỏ rồi dẫn đến xung đột như trước. 


_ 2-85 


kỷ 1950, đã tán thành nguyên tắc về việc truyền 
chức cho phụ nữ, song cũng phải đến năm 1972, 
một nữ rabbli, Sally Prlesand, mới được nhận 
thụ phong từ Trường dòng Hợp nhất Hebrew, Ở 
Cincinnat. 

Cải cách, nhất là tại Hoa Kỳ, đã tạo ra những 
biến đổi trong luật tục Do Thái cổ truyền khi xử 


trí vị thế của mỗi cá nhân. Nhiều rabbi phái Cải 
cách đã được chuẩn bị để làm chứng cho những 
cuộc hôn nhân phối giáo - tức là, cuộc hôn nhân 


Hình 12. Người Do Thái phái Cải cách Hoa Kỳxem hội đường 
như “Đền thờ; và đã thể nghiệm nhiều phong cách kiến trúc 
hiện đại. Đền thờ Beth Shalom, tại Elkin Park, Philadelphia, 
được thiết kế bởi Frank Lloyd Wright và được hoàn thành vào 
năm 1954. 


186. 


mà chỉ một trong hai người thành thân là Do 
Thái. Vào năm 1988, Hội nghị Trung ương Rabbi 
Mỹ tuyên bố một đứa bé nên được xem là người 
Do Thái khi hoặc người cha hoặc người mẹ là 
Do Thái, thay vì chỉ khi có người mẹ Do Thái, 
như chuẩn mực truyền thống của Do Thái giáo 
đã ấn định; thay đối này được tạo ra trong nỗ 
lực quân bình vị thế của hai giới; phong trào Tự 
do tại Anh cũng đưa ra những tuyên bố giống 
như CCAR. Vào thập kỷ 1990, đã có nhiều tranh 
cãi trong giới Cải cách về thái độ hướng đến “lối 
sống thay thế”; một số đã công nhận “hôn nhân” 
giữa những người cùng giới tính. 

Do Thái giáo phái Cải cách chiếm tới 35% số 
người thường xuyên dự lễ tại hội đường ở Hoa Kỳ 
và con số này là 15% ở Anh, ở những nơi khác ty 
lệ giảm đi. Có hoạt động tại Israel, song không 
được công nhận chính thức; lễ cưới và những lễ 
cải đạo của phái Cải cách không được nhà nước 
nhìn nhận trọn vẹn. 

“Pự do” và “Cải cách” ở hầu hết mọi nơi có 
thể hoán đối cho nhau, song tại vùng đảo Anh, 
“Tự đo” là phong trào được lập ra năm 1909 bởi 
Lñly Montagu và Claude Montefiore, và phong 
trào này tách biệt với Cải cách là nhờ lối tiếp cận 
triệt để hơn đối với truyền thống và nghi thức, 
Cải cách ở vùng đảo Anh gần với vị thế của phái 
Bảo thủ. 


+x187/ 


W 


Do Thái giáo Chính thống 


~ 


Thuật ngữ “chính thống”, được sử dụng lần 
đầu vào năm 1807, được tiếp nhận bởi những 
nhà Cai cách Do Thái giáo người Đức như một 
nhãn tự gán cho những ai đối lập với phái Cải 
cách, vốn giữ khuynh hướng tuân thủ truyền 
thống. Nhưng thuật ngữ này là không thể định 
nghĩa được, hay nói khác đi, đó là một thuật ngữ 
rẽ nhánh chỉ chung đến mọi dạng thức của Do 
Thái giáo theo khuynh hướng truyền thống, vốn 
bị bỏ lại phía sau, khi trước là phái Cải cách, 
sau là phái Bảo thủ của Do Thái giáo, cùng lập 
thành những cơ cấu riêng theo những chương 
trình chuyên biệt, mà ở các mức độ khác nhau 
đều sẽ thành một dạng thức phê phán đối với Do 
Thái giáo theo khuynh hướng truyền thống như 
ta thường hiểu. 

Hắn nhiên, Chính thống đương thời là gộp 
chung nhiều khuynh hướng cũng như các biến 
thể. Nó bao gồm, chẳng hạn, một dãy nhiều biến 
thể các nhánh của phái Hasid, dù cho phái Mộ 
đạo [Hasidism] đã tự nhận mình là lệch chuẩn 
và “đề xướng cải cách” vào thời điểm ra đời. 
Chính thống cũng có các mitnagdim, hay là phái 
đối lập của các Hasidim, những người có trường 
phái Do Thái giáo được nhìn nhận là tạo nên sức 
ảnh hưởng cũng như thể hiện được sự uyên thâm 


18 b —— 
— >~ —¬~. 


vào hàng bậc nhất tại các yeshivof3 (trường 
đồng giảng dạy sách Talmud) theo phong cách 
Lithuania, nơi chú trọng làm nổi bật giá trị của 
việc học tập chuyên sâu về halakha (luật lệ) của 
sách Talmud và những nguồn văn chương khác 
của các rabbi. 

Vẫn còn một thành tố khác tiến được xa hơn 
từ những người Chính thống “hiện đại” hay “ôn 
hoà”, đã cố công tạo thành một tổng hoà có tính 
cách thực tiễn giữa truyền thống và nền văn 
hoá chung, tiếp bước vị rabbli gốc Đức Samson 
Raphael Hirsch (1808-88), người đã cổ vũ cho 
khái niệm về “Lể lối [Torah] của xứ sở .% Và 
phong trào Musar của Israel Salanter (1810- 
83) đã góp phần tạo nên một nét nhấn khu biệt 
giữa nguyên tắc đạo đức cá nhân và nguyên tắc 
tâm linh, gắn kết trong con người của bản thân 
vị mashgiah ruhami, hay khoa trưởng, của các 
yeshriva, mà nhiệm vụ những nơi này là khơi 


%3. Xem chú thích ở Chương 2. 

*“. Nguyên văn: Torah in the way oƒ the land, hay trong tiếng 
Hebrew là Torah im Derech Eretz. Derech crefz là bộ quy tắc về 
cách hành xử thích đáng đã gắn kết những cá thể con người nói 
chung và những người Do Thái nói riêng. Theo sách Midrash, 
derech eretz “có trước” sách Torah (Leviticus Rabbah 9:3), 
nghĩa là ngay trước khi người Do “Thái bát đầu làm những việc 
quan trọng như học Torah và sống thuận theo mifzvof (các 


điều răn ), họ đã phải sống thuận theo đerech erefz. 


Ko] 


gợi ở sinh viên niềm cảm hứng trong việc tự phê 
bình cũng như không ngừng tĩnh tấn tình thần. 

Rồi có các hương vị “vùng miền” khác nhau 
đã tạo nên hình dáng của tập tục Do Thái nhưng 
không gây ra biến đổi một cách triệt để trong cấu 
trúc của nguồn gốc. Người Ashkenazi (“người Đức” 
- nghĩa là, người ở Bắc Âu) và người Sephardi 
(“người Tây Ban Nha” - nghĩa là, người ở Nam 
Âu, Bắc Phi và Trung Đông) có những phong tục 
riêng của họ, thường có gốc rễ từ nền văn hoá 
sở tại, đã mang sự đa dạng khác biệt? vào tính 
chính thống đương thời. Thỉnh thoảng cũng có 
những va chạm xã hội giữa họ; tại Israel, chẳng 
hạn, những thủ lĩnh người Sephardi đôi khi cũng 
phàn nàn rằng người Ashkenazl có đặc quyển 
tiếp nhận các chức vụ nhà nước. Tranh chấp này 
thuộc về văn hoá hơn là về tín ngưỡng. 

Bất chấp mọi khác biệt kể trên, những thủ 
lĩnh phái Chính thống đã cố công định nghĩa 
tính chính thống, hay theo cách gọi ưa thích của 
họ là Do Thái giáo “chân truyền” hay của “Lể 
lối [Torah] đích thực”. Một mặt thì nhấn mạnh 
rằng người Do Thái Chính thống xem halakha 
(luật Do Thái) như sự ràng buộc. Mặt khác là 
đề cao đức tin đặt vào Torah min ha-ShamayIm, 
sự mặc khải mà Chúa Trời ban cho Torah tại 


95 dipersify, sự khác biệt ấy đôi khi đến mức trái ngược. 


núi Sinal, như thể đó là nét đặc trưng khu biệt 
của tính chính thống. Những ý tưởng như vậy tỏ 
ra rất đáng ngờ. Trước tiên, định nghĩa Do Thái 
giáo là một tín điều thì tự thân việc đó đã là khởi 
lên từ truyền thống vốn có trước đó, dẫu rằng đã 
có tiền lệ cho việc định nghĩa như vậy, chẳng hạn 
trong các trước tác của Maimonides. Song chẳng 
may là học thuyết này luôn cần được tái diễn giải 
trong tinh thần của học giới hiện đại. Nếu hiểu 
theo dạng thức Trung cổ thì nó sẽ bị chối bỏ bởi 
phần lớn những a1 tự nhận mình là theo Chính 
thống; nhưng nếu được hiểu theo cách khác thì 
nhiều người Do Thái phi-Chính thống sẽ khẳng 
định rằng họ cũng tin vào nó. Vậy nên sẽ là khôn 
ngoan khi không cố đưa ra một định nghĩa giáo 
điều về tính chính thống, mà đơn thuần chỉ liệt 
kê những tổ chức tự nhìn nhận mình là Chính 
thống, và để lưu ý rằng từng thành viên của 
những tổ chức đó có thể tuỳ nghi diễn giải sự 
tòng phục theo những cách thức rất linh hoạt. 
Tại Israel, Chính thống là hình thức Do Thái 
giáo duy nhất được chính thức công nhận, việc 
đó cho phép các rabbi của phái này độc quyền 
trong việc đưa ra quy định về hôn nhân cũng như 
quyền phán quyết về vị thế cá nhân của người 
Do Thái, dù cho gần đây vài tiến triển đã được 
mở ra từ việc thừa nhận những cuộc hôn phối với 
người Do Thái phi-Chính thống. Ở phạm vi toàn 


cầu, bên ngoài Bắc Mỹ, đại đa số người Do Thái 
theo đạo trên danh nghĩa là theo Chính thống, 
dù rằng ở mức độ cá nhân thì đức tin và lối hành 
đạo của họ gần với của những người theo phái 
Cải cách hơn. 

Bất kể các hoạt động và sức ảnh hưởng của 
rabbi trưởng giáo phận Israel, của Hội nghị Rabbi 
châu Âu, của Hội đồng Rabbi Mỹ, và của những 
tổ chức tương tự, cũng không xác định được một 
xu hướng chung nhất cho tính chính thống. Các 
quyết định trong halakha chịu ảnh hưởng mạnh 
mẽ từ những “nhà hiền triết về sách Torah”, vốn 
được công nhận dựa trên sự uyên bác và lòng 
mộ đạo ở bản thân họ. Phạm vi phán quyết trải 
dài từ những vấn đề nghi thức cho đến việc tiến 
hành chiến tranh cũng như duy trì hoà bình, từ 
tranh chấp dân sự đến vị thế của người phụ nữ; 
nhưng phải chấp nhận rằng luật của Torah là có 
nguồn gốc thiêng liêng và có hiệu lực vĩnh cửu, 
qua mỗi thế hệ là lại được diễn giảng bởi những 
nhà hiền triết về Torah thuộc thế hệ đó (xem 
Chương 9). 


Do Thái giáo Bảo thủ 


Nếu Zacharias Frankel, một người Đức 
(1801-75), là cha đẻ ý thức hệ Do Thái giáo Bảo 
thủ, thì Solomon Schechter (1850-1915), tại 


— 
(O 
Ủ) 


Trường Thần học Do Thái của Mỹ, đã tôi luyện 
phong trào này. Người Do Thái phái Bảo thủ 
chấp nhận vị thế trung tâm của halakha, song 
sẵn lòng hơn hắn phái Chính thống trong việc 
điều chỉnh những điều khoản trong đó, chiếu 
theo bối cảnh đang biến đổi của nền kinh tế và 
của xã hội, nhấn mạnh rằng Do Thái giáo trong 
những thời khắc mang tính sống còn vẫn giữ 
được những nét đặc thù cốt tuỷ trong khi tiếp 
tục tương tác tích cực cùng nền văn hoá xung 
quanh. Họ chấp nhận những phát kiến của nền 
phê bình sử học hiện đại về sự cấu thành những 
bản văn của sách thánh và về những tài liệu 
nguồn khác. 

Vào năm 1983, khi nhiều người đã đồng 
thuận rằng phụ nữ có thể được thụ phong, vài 
vị rabbl có ảnh hưởng cảm thấy điều đó xâm hại 
đến các giới hạn được nêu lên trong halakha; 
sau cùng họ cũng ly khai, rồi lập ra tổ chức Hiệp 
nhất Do Thái giáo truyền thống. 

Do Thái giáo Bảo thủ đặc biệt phát triển 
mạnh ở Mỹ, nơi có thể nó là giáo phái Do Thái 
độc nhất và lớn nhất. Tại Israel và Anh, nơi nó 
được biết đến qua tên gọi theo tiếng Hebrew 
“Masort” [nghĩa là, thuộc về hay theo khuynh 
hướng truyền thống], đây chỉ là bước chuyển biến 
gần đây, song đã thu hút vô số người. Nó cũng 
thâm nhập vào một số nơi khác, dù là chỉ tại Bắc 


Z. E 93 


=. 
K& 


Mỹ thì số tín hữu phái này mới tiến gần đến tỷ lệ 
một phần ba số người đến dự lễ ở hội đường. 


Do Thái giáo Tái thiết 

Dựa trên triết thuyết của Mordecal M. 
Kaplan (1881-1988), được hậu thuẫn bởi Học 
viện các rabbl phái Tái thiết được lập ra vào năm 
1968, phái Tái thiết kêu gọi xét lại Do Thái giáo, 
xét lại ngay cả những phạm trù nền tảng như 
là Chúa Trời, dân tộc Israel, và Torah [Lề lối], 
cùng những thể chế như là Hội đường, xét lại 
trên tỉnh thần của đời sống tư tưởng và xã hội 
đương thời. Phái Tái thiết tiến hành bàn luận 
việc giải quyết những mục tiêu đó ở mức độ đơn 
vị là các nhóm chavuna mời gọi sự dự phần với 
tư cách cá nhân, nghĩa là ở trong nhóm đó thì 
một rabbi là một nguồn tham chiếu ở vị thế cá 
nhân hơn là vị thế thủ lĩnh, và các quyết nghị 
được đưa ra theo nguyên tắc đồng thuận. Ngay 
từ khi phong trào bắt đầu, phụ nữ đã có được 
quyền bình đẳng, và kể từ năm 1968 ai có hoặc 
cha hoặc mẹ là người Do Thái sẽ được công nhận 
là người Do Thái. Dù cho chỉ có ít nhóm hội được 
thành lập bên ngoài biên giới Hoa Ky và lsrael, 
tư tưởng phái Tái thiết vẫn tạo được ảnh hưởng 
mạnh mẽ lên những khuynh hướng còn lại. 


l) 


Do Thái giáo thế kỷ 2o 


Kˆ từ thế ký 20 trở đi, không tôn giáo nào 
hông chịu thiệt hại. Những khám phá mới 
mẻ trong khoa học cùng nền phê bình sử liệu 
hiện đại đã làm sống lại những câu hỏi vốn được 
dấy lên từ buổi bình minh của thời hiện đại, về 
sự thật và “tính xác thực” của sự thiêng liêng nơi 
những văn bản nguồn của các tôn giáo. Khuynh 
hướng thế tục hoá ngày càng tăng ở các thiết chế 
nhà nước phương Tây đã làm suy giảm thế lực 
của các thủ lĩnh tôn giáo. Hệ giá trị ở con người 
đã đối khác. Công cuộc mưu cầu những quyền 
phổ quát và bình đẳng của con người, bất kể sắc 
tộc, màu da, giới tính, hay biểu tượng tín ngưỡng, 
được nhìn nhận là cũng không kém phần hệ 
trọng; công cuộc tìm kiếm chân lý tuyệt đối nay 
được nhận thấy vừa không còn quan trọng nữa 


= : 9 S) 
= 
ke; 


lại vừa bất khả. Sự tự do ở mỗi cá nhân được làm 
theo ý mình, ngay cả trong vấn đề tính dục, miễn 
sao không gây phương hại đến ai, là không phải 
bàn cãi. 

Một số lượng lớn cả nam lẫn nữ đã rời bỏ 
những tôn giáo có tổ chức bài bản, một phần là 
do họ nhận ra tôn giáo đó tỏ ra không đứng vững 
trước những thách thức của tr1 thức hiện đại, số 
khác đông hơn là do nhận thấy tôn giáo đó không 
còn khả năng xoa dịu tâm hồn họ, và nhiều nhất 
là do họ nhận thấy những đòi hỏi của tôn giáo đi 
ngược lại quyền tự do cá nhân, nay đã được xem 
là một quyền lợi cơ bản của con người. 

Nếu Kitô giáo ở phương Tây chịu tác động 
mạnh mẽ nhất, thì Do Thái giáo tại đây cũng 
đứng thứ hai ở mức độ bị tác động, bởi cả hai tôn 
giáo này đều trú ngụ tại những nơi mà tính hiện 
đại và phong trào Khai minh được vun trồng. 

Cũng trong lúc đó, tôn giáo đã cho thấy sự 
bền bỉ dai dẳng cùng khả năng hồi phục nhanh 
hơn gấp nhiều lần mức độ những nhà nhân văn 
chủ nghĩa ở thế kỷ trước đã lầm tưởng. Riêng 
trong thế giới Do Thái, sự thoái trào của phái 
Mộ đạo [Hasidism] được số đông cho rằng, ngay 
từ nửa trước của thế kỷ 20, sắp sửa xảy ra, và sẽ 
nhanh chóng được tiếp bước bởi sự sụp đổ của 
những hình thức còn lại của phái Chính thống, 
song đến nửa sau thế kỷ 20, phái Mộ đạo lại trải 


19 _— 
— ——.-.Š- 


qua một giai đoạn phục hồi, thậm chí còn thâm 
nhập được vào những cộng đồng Chính thống 
khác, và phong trào baal teshuva, về những 
người Do Thái “được sinh ra lần nữa” vừa tìm 
thấy gốc rễ tâm linh của mình, đã có được một 
xung năng đáng kể. 

Do Thái giáo cũng đã phải chịu một loạt sức 
ép, từ tri thức, từ xã hội và từ đạo lí, như những 
tôn giáo khác, và đã đáp lại bằng những cách thức 
tương tự. Dù vậy, thế giới Do Thái đã nhận thấy 
mình rơi vào vị thế tâm điểm trong hai sự kiện 
xảy ra ở thế ký 20, đã tạo nên tác động đến thế 
giới của họ theo những cách độc đáo. Một là cơn 
sang chấn về Shoah, hay còn gọi là Holocaust - 
một sự kiện hạ nhục và huỷ diệt giống nòi mang 
tính hệ thống [nhằm vào người Do Thái] xảy ra 
trong những năm 1933-44, đã giết hại khoảng 
sáu triệu người Do Thái tại Trung Âu. Và hai là 
sự thành lập Nhà nước Israel. 

Trong chương này, chúng ta sẽ có một cái 
nhìn sơ lược, điểm qua bốn lĩnh vực mà tư tưởng 
Do Thái đã hun đúc nên trong thế kỹ 20. 


Chủ nghĩa phục quốc Do Thái, tín ngưỡng, 
và Nhà nước lsrael 


Chủ nghĩa phục quốc Do Thái - ý tưởng về 
chuyến hồi hương của con dân Israel, về lại xứ 


_4xZ-Ì 97 


Israel - rõ là có gốc rễ từ Kinh Thánh, trong đó các 
tiên tr, hết vị này đến vị khác, đoan chắc với đoàn 
lưu đày tại Babylon rằng họ sẽ trở về quê hương 
mình. David Ben Gurion, người vào năm 1948 
đã trở thành vị thủ tướng đầu tiên của nhà nước 
Do Thái mới thành lập, tuyên bố trước sự chứng 
kiến của Phái đoàn Peel® [Peel Commission], khi 
Vương quốc Anh thay Hội Quốc Liên giữ quyền 
uÿ trị để tiếp quản Palestine, rằng: “Không phải 
mệnh lệnh này là Kinh Thánh của chúng tôi, mà 
Eñnh Thánh chính là mệnh lệnh”. 

Ben Gurion, với tất cả tình yêu Kinh Thánh, 
là một chiến sĩ phục quốc Do Thái thế tục. Những 
nhà thần học Do Thái có thái độ do dự trong việc 
giao kết với chủ nghĩa phục quốc Do Thái. Một 
số, như Rav Kook (Abraham Isaac Kook, 1865- 
1935, Trưởng rabbi đầu tiên của Palestine thời 
hiện đạ1), nằm trong số những kiến trúc sư chính 
tạo dựng chủ nghĩa này; họ nhìn nhận Nhà nước 
Israel hiện đại như một sự toàn thiện, hay ít 
ra là khởi đầu đến toàn thiện, của lời tiên tri 
trong sách thánh. Số khác, như các Hasidim của 


8 Phái đoàn Peel, tên gọi chính thức là Phái đoàn Hoàng gia 
cho Palestine, là một Phái đoàn Điều tra của Hoàng gia Anh, 
đứng đầu bởi Thượng nghị sĩ Peel, được thành lập vào năm 
1936 để điều tra nguyên nhân bất ổn ở Palestine tiếp sau cuộc 


tổng bãi công kéo dài sáu tháng của người Ả -rập. 


19ố- À_ 


Israel/Palestine 
Lịch sử chính trị từ khi Jerusalem rơi vào tay người La 
Mã năm 70 CN. 


Kinh Thánh vạch ra biên giới cho Xứ Israel nằm lấn vào 


cả hai phía của sông Jordan, nhưng không thể xác định 
được một cách chắc chắn toàn bộ tuyến biên giới này. 
Cái tên “Palestine”, cũng vậy, đã được sử dụng ở cả 
hai bên bờ sông. Nhà nước Israel hiện đại chiếm một 
phần chín của vùng đất được mô tả trong sách thánh; 
Jordan, “lãnh thổ chiếm đóng” (hiện do người Palestine 
tự quản), và một phần trên đất của Lebanon và phân 
còn lại nằm trên đất Syria. 


70-395 Người La Mã trực tiếp cai trị 

c. 395-638 Đế chế Byzantine tiếp quản 

614-627 Người Do Thái tiếp quản dưới sự cai trị 
của người Ba Tư 

c.638-1072_ Người Ả-rập tiếp quản 

1072-1099 Triểu Seljuq cai trị 

1099-1291 Quân Thập tự tiếp quản (không liên tục) 

1291-1516 Vương quốc Hồi giáo Mameluke [của 
người Thổ] tiếp quản 

1517-1917 Đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ tiếp quản 

1920(22)-1948 Người Anh tiếp quản, dưới sự uỷ trị của 
Hội Quốc Liên 

29/11/1947 Liên Hiệp Quốc để xuất chia cắt Palestine 
thành hai xứ độc lập nhưng mỗi xứ lần 
lượt có mối liên kết về kinh tế tương ứng 
với nhà nước của người Do Thái và của 
người Ả-rập, đồng thời, Jerusalem được 
đặt dưới sự giám sát của cộng đồng quốc 


2M 


14/5/1948 
15/5/1948 


1956 
1967 


1969-70 
10/1973 


26/3/1979 


4/1982 
6/1982 
12/1987 


1995 


10/1994. 
10/1995 


tế. Để xuất chia cắt được phía Do Thái 
chấp nhận song người Ả-rập bác bỏ. 
Tuyên bố Độc lập của Nhà nước Israel 
Quyền uỷ trị của người Anh chấm dứt, và 
năm nước Ả-rập xâm lược Israel, khởi đầu 
cho “Cuộc chiến giành độc lập” của Israel 
Cuộc chiến kênh đào Suez 

Cuộc chiến Sáu ngày, khơi lên từ việc 
Ai Cập phong toả mọi ngả tiếp cận đến 
Biển Đỏ của Israel. Israel đánh bại quân 
Ä-rập, thống nhất Jerusalem, và chiếm 
được núi Sinai, khu Bờ Tây, dải Gaza và 
cao nguyên Golan (thuộc Syria). 

“Cuộc chiến Tiêu hao” chống lại Israel 
Chiến tranh lần thứ năm (chiến tranh “Yom 
Kippur”) giữa các nước Ả-rập và Israel 

Hoà ước giữa Ai Cập và Israel được ký kết 
tại Washington 

Sinai chính thức được trao trả Ai Cập 
Israel mở các đợt tấn công vào các căn cứ 
của PLO®” ở Lebanon, và thiết lập “vùng 
an toàn” ở phía Nam Lebanon 

Cuộc “intifada” (nổi dậy) của người 
Palestine chống lại sự cai trị của Israel tại 
khu Bờ Tây và dải Gaza. 

Hiệp ước giữa Israel và người Palestine 
được ký kết tại Oslo, dọn đường cho một 
Palestine tự trị. 

Hiệp định Hoà bình giữa Israel và Jordan 
Điều khoản Lâm thời (“Oslo II”) giữa Israel 
và người Palestine được ký kết. 


?“ Palestine Liberation Organization, Tổ chức Giải phóng Palestine. 


Sotmar, thì cho rằng chỉ nhà nước nào được dựng 
lên dưới danh nghĩa của Đấng Messia và được 
cai quản theo Torah [Lể lối] “đích thực” mới có 
thể toàn thiện lời tiên trị; nhà nước Israel hiện 
đại này không thoả mãn tiêu chuẩn đó. 

Nhiều người Do Thái, cả những người thế tục, 
xem Nhà nước Israel như thể sự hoàn thành ước 
nguyện về một “quốc gia” của dân tộc Do Thái; 
sau hàng ngàn năm ở tình trạng dân thiểu số, bị 
chẻ lạnh trong các xã hội chứa chấp họ, và trong 
nhiều trường hợp đã bị ngăn cản có được quyền 
công dân đầy đủ tại các vùng đất họ đang sống. 
Họ cảm thấy cuối cùng rồi cũng “về được tới nhà” 
và có thể hành xử vận mệnh của riêng mình bên 
trong những hạn định của một quốc gia độc lập. 
Israel được nhìn nhận như một chốn nương náu 
an tâm cho những người Do Thái chịu bức hại; bởi 
nếu Israel đã tồn tại trong những năm tháng của 
nạn diệt chủng Holocaust, thì người Do Thái hẳn 
đã có một nơi chốn để hướng về. Thêm nữa, Nhà 
nước Israel đưa đến một cơ hội để có thể sống được 
một cuộc sống Do Thái trọn vẹn, thoát khỏi những 
cấm cản và hạn chế của tình trạng thiểu số. 

Bởi người Do Thái không có được độc lập về 
chính trị lẫn quyền lực trong gần 2000 năm, bao 
gồm cả toàn bộ giai đoạn hình thành Do Thái 
giáo cách thầy truyền dạy (rabbinic 7udaism), 
những nhà thần học đã phải tìm kiếm lời giải 
se .201 


—= 
—=:. 
K”a 


Hiện trạng [Status quo] 


Hệ thống tư pháp của Nhà nước lsrael về cơ bản là được 
tạo thành theo khuynh hướng thế tục, thừa hưởng từ 
giai đoạn uỷ trị của người Anh. Israel không có một bộ 
hiến pháp thành văn, và mối quan hệ giữa Nhà nước 
với “Hội thánh ”38 [Church] được dựa trên một nguyên 
trạng gồm bốn điểm: 

. Sabbath và các dịp lễ hội khác của người Do Thái là 
ngày lễ quốc gia. 

. Thức ăn kosher là tiêu chuẩn phải được đáp ứng 
trong những dịp lễ hội tổ chức phục vụ công cộng. 

. Tình trạng pháp lý của một cá nhân (kết hôn, ly hôn, 
và một vài khía cạnh khác của việc thừa kế) được 
đặt dưới quyền xét xử của toà rabbi. (Với ai không 
phải người Do Thái, tình trạng pháp lý cá nhân được 
quản lý bởi toà tôn giáo của riêng họ) 

. Trường công thuộc về cả dòng Quốc gia Thế tục lẫn 
dòng Quốc gia Tín ngưỡng (những cộng đồng tôn 
giáo khác có thể chế riêng cho họ). 

Một đạo luật thông qua bởi Knesset”? vào ngày 23 
tháng Bảy năm 1980, viết rõ: “Khi toà án gặp phải một 
vấn đề đòi hỏi được định đoạt mà không có câu trả lời 
thoả đáng bằng cách tham khảo đến một sắc lệnh đã 
được thông qua trước hay một án lệ hay bằng cách lập 
luận tương đồng, vụ án sẽ được quyết định theo tỉnh 
thần của các nguyên tắc về tự do, công bình và hoà 
bình mà Nhà nước Israel kế thừa”. 


8 Cộng đoàn Do Thái giáo duy nhất là đại diện và bao gồm tất 
cả dân Do Thái. 

°3. Cơ quan lập pháp của Nhà nước Israel, nghĩa đen theo tiếng 
Hebrew là tụ hội hay hội đồng. 


206*„ 


đáp cho một loạt những rắc rối trong mối quan 
hệ “Hội thánh - Nhà nước”, vốn chưa hề thành 
hình trong thực tiễn trước đó. 

Có nhiều tranh cãi sôi nối trong lòng Israel 
đương thời: 


;_ Đến mức nào thì việc tranh cãi nơi công cộng vẫn 
được xem là đúng đắn, phù hợp quy chuẩn tôn 
giáo? Đến chừng mực nào thì sự tuân thủ mang 
tinh thần tự giác chấp hành đối với luật pháp do 
cơ quan lập pháp được bầu ra một cách dân chủ 
ban hành, sẽ bước qua lằn ranh để lấn vào sự 
tuân phục có tính cưỡng bách của giáo quy? 

" Hôn nhân có nên tiếp tục bị điều chỉnh bởi các 
toà án tôn giáo không, hay nên có hẳn sự công 
nhận thế tục cho các cuộc hôn phốt? 

>_ Nói pháp luật hành xử bình đẳng với các tôn giáo 
thiểu số bao gồm cả “những người bất đồng quan 
điểm” đối với đức tin riêng của người khác nghĩa 
là gì? Cụ thể, tại sao các rabbi của phái Cải cách 
và phái Bảo thủ không có quyền xếp đặt việc hôn 
nhân như các rabbi của phái Chính thống, hay, 
cùng câu hỏi đó, lần này dành cho các chức sắc 
tôn giáo của Hồi giáo và của Kitô giáo? 

>_ Có thể làm được gì trước những vấn đề như phá 
thai, thử nghiệm y học, và giải phẫu tử thì, mà 
ở đó, luật Do Thái truyền thống vốn đã đặt ra 
những hạn định khắt khe? 


.⁄203 


>_ Mối bang giao với những xứ sở có đức tin khác Do 
Thái giáo nên được tiến hành ra sao? 

"Có cái gọi là “chiến tranh chính đáng” không, 
nếu có thì trong những điều kiện nào sẽ được 
phép tham gia? Ngoài vấn đề này còn nổi lên một 
ý niệm lạ thường về fohar ha-nesheq (“sự tỉnh 
khiết của vũ kh), là đồi hỏi cần có rnter alia19 
rằng lực lượng giao tranh bất kể nguy hiểm phải 
tránh làm tổn hại đến những bên không tham 
chiến và để giảm thiểu thương vong cho kẻ địch. 

"_ Dưới hình thức nào và trong hoàn cảnh nào thì nên 

cung cấp vũ khí hay cứu trợ cho những nước khác? 
>_ Phải chăng tất cả người Do Thái bị bắt buộc cùng 


sống trên Vùng đất của Israel? 


Con dân Israel xem Kinh Thánh và những 
trước tác của các rabbi như một phần lịch sử dân 
tộc, ngay cả khi bản thân họ không theo đạo. 
Phần di sản cùng chia sẻ này giữa con dân Israel 
cả trong lẫn ngoài Do Thái giáo càng làm tăng 
thêm chứ không giảm bớt mức độ gay gắt trong 
tranh cãi giữa đôi bên, bởi cả hai phía đều hiểu 
di sản đó theo những cách rất khác nhau. Những 
người hoài nghi nhận xét rằng, nếu không phải 
vì sự cộng tác buộc phải có cho mục đích quốc 
phòng, đất nước hắn đã tự chia năm xẻ bảy vì 


198 “Tiếng Latin, nghĩa là, trong số những điều khác. 


mối bất đồng giữa hai phía, bởi mối quan hệ này 
là thực sự căng thẳng. 


Thần học Holocaust 


Thần học Holocaust mang vị thế của một thể 
loại văn chương được khởi lên vào thập ký 1970, 
song căn bản của tâm thế Do Thái hướng tới sự 
tàn ác và khổ đau lại nằm trong sách thánh và đã 
là một chủ đề quen thuộc trong thần học Do Thái. 

Nguyên tắc của Kiddush Hashem (sự thánh 
hoá danh Chúa) chỉ rõ rằng một người Do thái 
phải sẵn sàng hy sinh bản thân hơn là đồng lõa 
trong tội lỗi, hay sùng bái ngẫu tượng. Đáng chú 
ý là, nhiều người Do Thái, ngay khi phải chịu 
đựng những áp lực nặng nề của Shoah, vẫn kiên 
trì một chuẩn mực cao trong việc giữ trọn đạo lý, 
và, chiều theo halakha (luật của tôn giáo), từ chối 
mọi sự tiếp tay cho kẻ áp bức. Họ đã tử đạo để 
làm chứng cho Chúa Trời, cho đức tin của mình. 
Những người khác kém kiên định hơn, đều là 
nạn nhân, song không phải a1 cũng tử vì đạo. 

Rabbi Ephraim Oshry sống sót qua thảm 
hoạ Holocaust tại một khu ghetto ở Kovno, 
Lithuania. Ở đó, [trong suốt thời gian bị giam 
hãm trong trại tập trung] mọi người thưởng tìm 
đến ông cùng vô số câu hỏi. Ông gửi các câu trả 
lời [responsa] được chép lên những mảnh giấy 


=. 
“= 


lén lút xé ra từ bao xI măng, và giấu những đoạn 
viết đó trong những chiếc hộp thiếc để rồi tìm lại 
được sau chiến tranh: “Cuộc sống hằng ngày tại 
khu ghetto, thứ chúng ta ăn, từng góc nhỏ chật 
ních chúng ta bị lèn vào, những miếng giẻ rách 
trên chân ta, bọn rận dưới da, mối quan hệ giữa 


Hình 13. Những người Do Thái này có lẽ đã được bảo là đang 
trên đường đến một “trại an dưỡng”; thực tế thì họ đang trên 
đường đến một xí nghiệp tử thần khổng lồ và hiệu quả tàn 
khốc bậc nhất trong lịch sử. Con số ước đoán về những người 
bỏ mạng trong trại Auschwitz là từ hai triệu đến bốn triệu. 
Khoảng 200000 không phải người Do Thái, tính cả số trí 
thức và thành phần ái quốc người Ba Lan; còn lại là người 
Do Thái. 


206. 


đàn ông và đàn bà - tất cả những điều kể trên có 
trong những responsa này...” 

Sau đây là một đoạn hỏi đáp ngắn, minh hoa - 
cho việc làm cách nào quy trình truyền thống của 
halakha đã tạo nên một ý nghĩa linh thiêng cho 
quãng đời và cái chết của các nạn nhân ở khu trại. 

“Chúng ta, người Do Thái của khu ghetto 
Kovno... bị nô dịch bởi bọn Đức; đã làm lụng rất 
chăm chỉ cả đêm lẫn ngày không ngơi nghỉ; bị bỏ 
đói và chẳng hề được trả công. Kẻ thù ra lệnh tận 
diệt chúng ta. Chúng ta đã bị bỏ rơi hoàn toàn. 
Hầu hết là sẽ chết”. Vậy thì tụng lời cầu nguyện 
theo thông lệ vào giờ cầu kinh sáng để cảm tạ 
Chúa Trời “Ngài đã không khiến con thành nô 


^)2 


lệ” liệu có thích đáng không? 

Oshry trả lời: “Một trong số những nhà bình 
chú xuất hiện sớm nhất khi chú cho lời nguyện 
đã chỉ ra rằng lời cầu xin phúc lành này không 
phải được tạo ra để tụng ca Chúa Trời cho ơn 
giải phóng thân xác ta, mà đúng hơn là hướng 
đến ơn phúc Chúa ban cho tự do trong tâm trí. 
Theo đó mà định ra thông lệ rằng chúng ta lẽ ra 
không được bỏ qua hay thay thế lời cầu nguyện 
này dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Mà ngược 
lại, bất kể tình trạng giam hãm xác thân, chúng 
ta càng phải buộc mình tuân thủ hơn bao giờ hết 
khi tụng lời cầu nguyện để cho kẻ thù thấy rằng, 
chúng ta là một dân tộc có tình thần tự do”. 


==è>x207 


“a 


Cách giảng giải theo truyền thống cho những 
chịu đựng đau khổ thuyết phục được người khác 
không chỉ vì dựa trên một cảm thức mạnh mẽ về 
điều sai trái có thể phạm phải, mà còn nói lên 
một niềm tin về sự sống sau cái chết. Niềm tin 
này, dù thể hiện ở sự hồi sinh thể xác, ở cõi vĩnh 
hằng của linh hồn, hay theo lối kết hợp nào đó 
cả hai điều trên, vẫn giữ được vị thế trung tâm 
trong lối truyền dạy chính thống. Một số người . 
Do Thái, có lẽ chịu ảnh hưởng từ kabbala, đã 
tiếp nhận ý niệm về kiếp sau nhằm giải thích sự 
chiu đựng ở những cá thể rõ ràng là vô tội, như 
ở trẻ con. 

Một số người nhìn nhận Holocaust như hành 
vi phán xét công chính của Chúa Trời giáng 
xuống sự thiếu vắng đức tin mà dân tộc Israel 
đặt trong g1ao ước với Iorah, được mình chứng 
bởi sự bội giáo, sự đồng hoá, và phong trào Cải 
cách; hầu hết người Do Thái xem nhận xét này 
là một sự lăng mạ cho cả người đã mất lẫn kẻ 
còn sống. 

“Rõ ràng là Đấng Chí Thánh thiêng liêng là 
đấng ca1 quản toàn vũ trụ, và chúng ta phải nhận 
lấy sự phán xét cùng yêu thương...” Những lời 
này của vị rabbi người Hungary Shmuel David 
Ungar đã diễn tả một cách chính xác đức tin giản 
đơn ở những người buộc phải bước vào phòng hơi 
ngạt song vẫn mấp máy trên môi những dòng 


20Ó-*_ 


Những dữ kiện về Holocaust 
Nhiều người ưa dùng thuật ngữ trong tiếng Hebrew 
Shoah (sự huỷ diệt) để nói về nỗ lực của Đức Quốc 
xã nhằm tiệt diệt nòi giống Do Thái, do từ này “chứa 
đựng” ít hàm ý thần học hơn “Holocaust”.1 

Ngay khi nắm được quyền lực, Hitler lập tức ban ra 
những sắc lệnh bài Do Thái như hắn đã hứa; ai có ít 
nhất một người hoặc ông hoặc bà là người Do Thái sẽ 
được xem là người thuộc chủng tộc Do Thái. Sách của 
tác giả người Do Thái bị đốt, các ngành nghề doanh 
thương của người Do Thái bị tẩy chay, người Do Thái bị 
trục xuất khỏi các phường hội nghề nghiệp; năm 1935, 
Bộ luật Nuremberg củng cố lại các sắc lệnh này rồi mở 
rộng áp dụng cho cả Áo và Tiệp Khắc. Tại Kristallnact, 
ngày 9-10 tháng Mười một năm 1938, hội đường bị đốt 
rụi, các cửa hàng Do Thái bị cướp phá, và hàng ngàn 
người Do Thái bị chuyển đến các trại tập trung. 

Tiếp sau việc Ba Lan bị Đức chiếm đóng, người Do 
Thái bị dồn vào các khu ghetto, nơi nhiều người đã bị 
sát hại và số khác chết vì điều kiện sống khủng khiếp. 


Tại Wannasee (Berlin) vào năm 1942, quyết định đã 


được đưa ra cho phép tiến hành Endlösung (“Giải pháp 
sau cùng”), đó là giải pháp tiêu diệt giống nòi Do Thái 


19 Trong thần học Do Thái - Kitô giáo, Holocaust có nghĩa là Hy 
lễ toàn thiêu. “Trong Kinh Thánh, thuật ngữ ám chỉ lễ phẩm 
bị thiêu đốt hoàn toàn (Dt 10,6.8). Văn chương thời nay sử 
dụng thuật ngữ này cho sự kiện dân Do Thái bị Đức Quốc xã 
tàn sát, vào thời Đệ nhị Thế chiến”. - TnzTH, tr. 161-2 


-x209 


= 
“ 


một cách thực chất. Các trại diệt chủng được dựng lên 
ở Auschwitz, Belsen và một số nơi khác ở Trung Âu, và 
người Do Thái được chuyển đến đó trong những điều 
kiện vô nhân đạo rồi để bị giết hại, phần lớn là bằng hơi 
ngạt rồi hoả táng tập thể; những người có sức khoẻ thì 
bị buộc lao động cưỡng bức trong tình trạng nô dịch 
trước khi bị giết. Một chính sách mang tính hệ thống 
nhằm nhục mạ và hạ thấp nhân phẩm được thực hành 
trước khi giết hại. Tính chung, khoảng sáu triệu sinh 
linh Do Thái đã lụi tàn, có lẽ hai phần ba số dân Do Thái 
ở châu Âu và là một phần ba của số dân Do Thái trên 
toàn thế giới. 

Những người khác [không phải người Do Thái] 


cũng bỏ mạng; nhưng chỉ riêng Do Thái, và có lẽ một 


số nhóm dân Gypsy khác, là phải chịu nạn diệt chủng 
thuần tuý vì lý do “chủng tộc”. 


AnmI Ma amin (Lời kinh tuyên xưng đức tin được 
soạn bởi Maimonldes) hay kinh Sherma Israel 
[Hỡi Israel!| (Ðn] 6:4-9, tuyên xưng Chúa Trời 
nhất thể cùng nghĩa vụ yêu kính Ngài và vâng 
theo những điều răn của Ngài). Những gì xảy ra 
cho thấy một thực tế trái ngược với những gì họ 
hiểu, song đức tin nơi họ đã chiến thắng sự tàn 
ác và họ đã sẵn sàng, nói theo cách truyền thống, 
để “thánh hoá danh Chúa” - Kiddush Hashem. 
Tình yêu Chúa Trời đã được tuyên nhận ngay cả 
từ đáy sâu của sự huy diệt. 


Cảm thức về khải huyền, của việc là một phần 
trong sự kiện loan báo tin mừng về Đấng Messia 
và sự Cứu chuộc sau cùng, tăng mạnh trong số 
những các nạn nhân của Shoah có khuynh hướng 
Chính thống, và ngày càng mạnh lên. Những 
người theo chủ nghĩa phục quốc có khuynh 
hướng tâm linh diễn giải Shoah và tranh chấp 
xung quanh sự xuất hiện của Nhà nước Israel 
như “cơn chuyển dạ tạo thành Đấng Messia”. 

Ý niệm về Chúa Trời “ẩn giấu” được đề cao 
mạnh mẽ, có lẽ bởi nó đã được xây dựng đến mức 
hoàn thiện bởi những người theo phái thân bí 
(kabbala). Nó nối kết cùng ý niệm mang tính 
giảng thuyết sách thánh về Chúa Trời, hay đúng 
hơn là Shekhina,'? đang cùng “sống cảnh lưu 
vong” với dân tộc Israel, bởi “lúc ngặt nghèo có 
Ta ở kề bên” (Tv 91:15 [CGKPV}]) 

Elie Wlesel có lẽ là nhà văn viết về Shoah 
được biết đến nhiều nhất và dễ dàng tiếp cận 
nhất.Các câu chuyện của ông là “lời bình giảng 
mang tính trần thuật” về Shoah. Trong truyện 
Đêm (Night), câu hỏi sầu thảm “Chúa ở đâu” 
(Where ¡1s God?) được đáp lại bằng cách chỉ vào 
một đứa trẻ Do Thái đang bị treo dưới giá treo 
cổ; khổ đau được cho thấy là sẽ dẫn đến cứu rỗi. 
Trong vở kịch Phiên toà (The Trial), cơn giận dữ 


12 Thần cư, xem chú thích Chương 5. 


hướng đến Chúa Trời được bộc lộ; chính Chúa 
Trời bị đưa ra xét xử, dù cho đến tận phần kết, 
khi Ngài bị tuyên bố có tội, “các thẩm phán” đứng 
dậy nói “Nào ta cùng cầu nguyện”. 

Richard Rubenstein được thúc đẩy bởi những 
suy ngẫm phản tư từ Shoah đã bác bỏ ý niệm 
truyền thống về Chúa Trời như một “Đức Chúa 
của lịch sử”. Chúa Trời đơn giản là đã thất bại 
khi can dự để cứu lấy những con dân ngoan đạo 
của Ngài. Dù chối từ thuyết vô thần, ông hối 
thúc cả phe Kitô lẫn người Do Thái tiếp nhận 
những dạng thức phi-thần luận về tôn giáo, dựa 
trên những khuôn mẫu của dân ngoại hay của 
người châu Á, và tìm thấy ngọn nguồn tâm linh 
sâu lắng trong hệ biểu tượng của việc dâng hy lễ 
ở Đền thờ. 

Emil Fackenheim tóm lược lý thuyết thần 
học của ông trong một động thái phản kháng 
thực thụ từ những nạn nhân của Shoah để chống 
lại những a1 coi cõi đời là vô vọng: “Một Tikkun 
[“sửa chữa”, “hồi phục”] về mặt triết thuyết khả 
đĩ là có được sau Holocaust bởi một Tikkun về 
mặt triết thuyết vốn đã xuất hiện, dù cho mong 
manh, ngay chính trong thời điểm Holocaust; 
sự tái sinh của Israel, và đối thoại có tính cầu thị 
mới với một Kitô giáo đã biết tự phê bình, là cốt 
tuỷ cho tiến trình này. Fackenheim cũng được 
chú ý ở tuyên bố rằng lẽ ra nên có điều răn thứ 


614, bổ sung cho 613 điều răn vốn có - là để tổn 
tại được như một người Do Thái, để ghi khắc, và 
không bao giờ đánh mất lòng tin nơi Chúa Trời, 
để không trao cho kẻ tàn ác một thắng lợi khi 
hắn đã chết. 

J. D. Soloveichlk thì vị và truyền thống hơn 
trong cách ông hiểu Chúa Trời và lịch sử: “Trong 
lòng đêm đen kinh sợ... một đêm của Vắng mặt... 
của Hồ nghi và Bội phản..., chợt nghe tiếng gõ 
cửa, tiếng gõ của người thân yêu... bảy sự kiện 
đảo lộn vĩ đại trong cuộc đời một người Do Thái, 
bảy phép mầu, đã bắt đầu - trong chính sự, trong 
văn hoá, trong thần học, giá trị cuộc đời, quyền 
công dân, và những phong nhiêu mới đã đến trên 
vùng đất của Israel”. 

Gây ít nhiều ngạc nhiên là các câu trả lời 
được các nhà thần học Holocaust đưa ra lại cũng 
là những câu trả lời được tìm thấy trong những 
văn bản nguồn có khuynh hướng truyền thống từ 
xa xưa; hầu hết là những biến thể trên cùng một 
chủ đề về sự cứu chuộc sau khi chịu đựng đau 
đón, là hoà hợp với nội kiến được hình thành từ 
những cảm quan về xã hội học và tâm lý học hiện 
đại và rồi được áp dụng, thường là rất cẩn trọng 
cho cảnh huống hiện tại của dân tộc Do Thái. 
Ngay cả ở những phản ứng, như của Rubenstem, 
vốn đòi hỏi phải xét lại tận gốc rễ ý niệm truyền 
thống về Chúa Trời, cũng là hình thức tiếp bước 


một khuynh hướng thần học trước đó đã được 
khởi lên nhằm đáp lại ý tưởng của Nietzsche là 
Thượng đế đã chết (God ïs deadl. 


Chúa Trời 


Vì sao người Do Thái đọc bài thánh vịnh 48, 
tạ ơn Chúa Trời giải thoát jJerusalem khỏi sự 
xâm lăng của người Assyria, vào ngày thứ Hai? 
Israel Lipschutz (1782-1860), nổi tiếng bởi tác 
phẩm Bình giảng về sách Mishna và bởi thường 
xuyên nhịn ăn ba ngày liền, đưa ra giả thuyết 
rằng đó là tiếp nối bài thánh vịnh Chủ nhật 
về Tạo dựng (thánh vịnh số 24) để chỉ ra rằng 
Chúa Trời đã không “lu1 về ngơi nghỉ và bỏ quên 
con dân Ngài” sau Tạo dựng, mà đã uốn cong cả 
bầu trời để mặc khả! sự hiện diện của Ngài tại 
nú1 S1na1. 

Gói ghém trong nhận xét này là hai lơi phê 
bình sâu sắc. Ông bác bỏ cách tiếp cận của quan 
niệm triết học về tôn giáo thời Trung cổ ở nhiều 
người Do Thái (cũng như của Kitô hữu và tín 
đồ Hồi giáo), theo đó Chúa Trời hành chức như 
một Nguyên nhân Đệ nhất trừu tượng hay Ngọn 
nguồn của Hiện hữu, và theo đó thì hắn nhiên 
sẽ vượt ra khỏi năng lực lĩnh hội của chúng ta. 
Ông cũng bác bỏ một triết thuyết, thuyết hữu 
thần, rất được yêu thích vào thế ký 18, theo đó 


21Á 


thừa nhận sự tổn tại của Chúa Trời song lại 
nhìn nhận Ngài ở chốn vô tận xa cách, không 
đoái hoài gì đến các sự kiện thường nhật trong 
đời sống con người, và dửng dưng với những gì 
các tôn giáo tranh cãi. Chúa Trời của Lipschutz 
là có thể tiếp cận được (khi cầu đến), và lo lắng 
sâu xa với việc “con dân của Ngài đã sống sao 
mỗi ngày khi Ngài đã mặc khải cho biết lối sống 
tốt đẹp nhất. 

Lipschutz nắm bắt lại khái niệm Chúa Trời 
của Kinh Thánh và truyền thống rabbinic, một 
Đức Chúa “sống cùng”, dính líu sâu đậm vào mối 
tương tác với loài người. Hầu hết những nhà tư 
tưởng Do Thái sau thời đó đã chấp nhận suy tư 
này, bỏ qua sự khái quát hoá và khái niệm cũng 
như những bằng cớ cho sự tồn tại đã được triển 
khai bởi những triết gia thời Trung cổ. 

Song một khi nói về Chúa Trời như một 
người lo lắng, một người tương tác, là bạn đã bắt 
đầu cho Ngài một nhân cách. Đối với những nhà 
tư tưởng phái Cải cách như Hermann Cohen và 
Leo Baeck, hay một rabbi “Chính thống hiện 
đại” như Samson Raphael Hirsch, Chúa Trởi là 
Đức Chúa của đạo đức; họ diễn giảng Torah - 
ngay cả, trong trường hợp của Hirsch, là các chị 
tiết tối nghĩa nhất của hệ thống hiến tế - như 
thể việc đó là mối quan ngại chủ yếu hướng tới 
những giá trị đạo đức, và theo đó thì nhiệm vụ 


— = ể 1 Bb 
s— 
ZZ 


của Israel được diễn giảng là xiến dương những 
giá trị đạo đức ấy trong thế gian này. 

Martin Buber và Emanuel Lévinas đặt niềm 
tin của họ vào Đức Chúa của những mối quan 
hệ. Alles Leben 1st Begegnung (“Ca cuộc đời là 
những lần gặp gỡ), Buber tuyên bố, và điều hệ 
trọng là làm cho mối quan hệ của bạn với Chúa 
Trời cũng như với mọi người được diễn ra theo 
cách đúng đắn; từ mối quan hệ đó, cốt tuỷ của 
mặc khải, hành vì có tính đạo đức sẽ tuôn trào; 
luật lệ là những cố gắng yếu ớt nhằm nắm bắt 
được mặc khải, rồi dìm nó xuống sự bất xứng. 

Và còn thêm nhiều Chúa Trời nữa. Có một 
Chúa Trời không chút siêu nhiên mà sự tồn 
tại được biểu lộ trong nền văn minh vẫn đang 
tiến hoá của Do Thái giáo (M.M. Kaplan); một 
Chúa Trời siêu việt của halakha, mà mặc khải 
tối thượng có được thông qua một hệ thống luật 
lệ tiên nghiệm và hoàn hảo, sẽ đối diện và chữa 
lành sự chia rẽ giữa thế giới khoa học và thế giới 
tín ngưỡng (J. D. Soloveitchik); một Chúa Trời 
“mang tâm thế nhập vai” cảm thông với những 
tâm tư của chúng ta, cùng ch1a sẽ những hy vọng, 
niềm hân hoan, nỗi buồn khổ lẫn đớn đau (A. J. 
Heschel); một Chúa Trời của Giao ước, theo đó 
những đòi hỏi về tâm linh và đạo đức được đưa 
ra dựa trên mối tương quan mang tính giao ước 
giữa Ngài với một cộng đồng (Borowitz, Novak, 


21 


lị 


Hartman); Chúa Trời đã thất bại khi can dự vào 
việc cứu lấy các nạn nhân của Holocaust, dù cũng 
trong sự im lặng và bất lực rõ ràng của Ngài mà 
ta khám phá ra linh đạo sâu thắm bên trong mỗi 
con người (Rubenstein, Kushner); thậm chí có cả 
một “Chúa Trời bạc đãi” (David Blumenthal) mà 
ta cần tìm được sự tái hoà giải như thể ta cần 
làm điều đó với cha mẹ, là bởi từ họ có khi ta đã 
phải chuốc lấy đớn đau. 

Cho dù thế nào, Chúa Trời vẫn đang ở đó, 
sống động, bận rộn. Ngài chưa chết. Điều này 
đưa chúng ta đến luận điểm tiếp theo. 


_ Thuyết nữ quyền 


Những biến đổi xã hội và kinh tế trong đà 
trỗi dậy của phong trào Khai minh và Cách 
mạng Công nghiệp đã khởi tạo phong trào đấu 
tranh đòi quyền lợi phụ nữ, cũng được biết đến 
như thuyết nữ quyền hay giải phóng phụ nữ, ở 
châu Âu vào nửa sau thế kỷ 18; những câu lạc bộ 
chính trị dành cho phụ nữ theo khuynh hướng 
cộng hoà trong Cách mạng Pháp đã xác tín rằng 
tự do, bình đẳng và tình bằng hữu cần được áp 
dụng cho tất cả mọi người, bất kể giới tính. 

Những nghiên cứu khoa học đã đưa ra gợi 
ý rằng nhiều khác biệt thường thấy giữa người 
nam và người nữ là tạo tác của văn hoá hơn là đặc 


26217 


=. 
= 
sa 


tính bẩm sinh của thể chất. Tự thân ngôn ngữ, 
bằng cách sử dụng những dạng thức về giống, 
được xem là một cách để duy trì “tính vô hình” 
hay “tính phụ thuộc” ở người nữ, và đặt họ vào vị 
thế phục tùng người nam. Nhiều nhóm hội phụ 
nữ đã hối thúc một sự chia sẻ từ người nam trong 
những công việc nội trợ, pháp chế hoá việc phá 
thai, cũng như thúc đẩy sự thừa nhận quyền lợi 
cho những người đồng tính nữ. Những điều này 
tác động lên Do Thái giáo như thế nào? 

Kñnh Thánh, sách Talmud, và Do Thái giáo 
cận đại đã xác quyết mô hình phụ hệ độc đoán 
cho xã hội. Câu chuyện về sự tạo dựng ở sách 
Sáng thế chương 2-3, với người nữ Eve được tạo 
từ xương sườn của người nam Adam và bị cuốn 
hút về phía cám dỗ, cho thấy sự thiếu sót trong 
hình mâu lý tưởng cũng như đã biện hộ cho việc 
nghiễm nhiên đặt Eve dưới quyền uy của Adam. 
Người nữ xuất chúng hay tạo được ảnh hưởng 
thì cũng chỉ trong vai trò “nữ nhĩ” nào đó hay 
những cá nhân cá biệt, cả tốt lẫn xấu. Ngay cả 
Chúa Trời cũng là một kẻ thống trị nam giới. 

Nhưng sách Sáng thế 1:27 [CGKPV] lại nói 
rõ rằng: “Thiên Chúa sáng tạo con người theo 
hình ảnh của mình, Thiên Chúa sáng tạo con 
người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa 
sáng tạo con người có nam có nữ”. Điều này 
hàm ý rằng trong cách dùng phạm trù Chúa 


216-À-_ 


Trời để khuôn đúc cho hành vi của con người, 
chúng ta không nên biện biệt giữa nam và nữ. 
Nhất quán cùng điều này, cách các rabbi thiết 
lập khái niệm “no1 theo gương Chúa” đã tích hợp 
một khái niệm đức hạnh có liên đới với vai trò 
của người nữ cũng ngang bằng như của người 
nam: “Làm thế nào một người bước theo Chúa? 
Chẳng phải điều này đã được viết ra “Thật vậy, 
ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, là một 
ngọn lửa thiêu”? [Đnl 4:24] Nhưng là noi theo 
những đức tính của Ngài. Như Ngài ban quần 
áo cho kẻ rách rưới... như Ngài thăm viếng kẻ 
bệnh... an ủ1 tang quyến... chôn cất người chết... 
ấy ngươi cũng nên vậy”. Đặc tính giống đực rõ 
rệt quả là đã vắng mặt trong danh sách này. Đó 
là lòng thương và sự quan tâm của Chúa Trời 
mà chúng ta được khuyến cáo nên bắt chước, 
chứ không phải hành vi báo thù hay đánh lừa 
công lý ở Ngài. 

Nếu sự hiện diện một hình tượng nữ tính 
của Chúa Trời trong truyền thống Do Thái là 
hãấn hữu, thì có ý nghĩa gì khi chúng ta tạo ra 
những hình ảnh mới? Rita M. Gross đã hối thúc 
những dạng thức quen thuộc khi nhắc đến Chúa 
Trời trong lúc cầu nguyện nên được đổi sang 
một hình tượng mang tính nữ. Chẳng hạn ha- 
qedosha berukha hi - “Đức Chí Thánh, phúc 
lành cho Bà” - nên được dùng thế cho dạng thức 


KS>xøœ--} „219 


mang tính nam hiện tại. Bà kê ra năm hình ảnh 
nữ thần căn bản cần được chuyển dịch thành 
thuật ngữ Do Thái: 


" “sự trùng hợp ngẫu nhiên của những mặt đối 

lập” hay “biểu tượng mơ hổ” 

» những hình ảnh của Chúa Trời - Người Mẹ, phải 
được liên kết 

„ nữ thần của tình mẫu tử và văn hoá, hai khía 
cạnh song sinh của sáng tạo 

> nữ thần ban minh triết và bảo trợ cho sự uyên 
bác và học hành 

"sự tuyên xưng giới tính như một khía cạnh của 


thiêng liêng. 
Bà tổng kết lại: 


Những chiều kích của thiêng liêng đã bị đánh 
mất hay bị làm mờ nhạt một cách trầm trọng 
suốt nhiều thế kỷ dài, khi chúng ta nói về Chúa 
Trời như thể Ngài chỉ có thể là nam, nay đã được 
hồi phục. Các chiều kích mới hồi phục này xem 
ra còn liên quan đến sự chấp nhận trong nội tại 
mỗi người, và liên quan đến tự nhiên và với chu 
kỳ tuần hoàn. Những ấn dụ về sự bao bọc, về 
không gian bên trong và về những đường cong 
xem chừng còn chiếm ưu thế. An ủi biết bao khi 


nhận được từ một phần sự thật về can thiệp và 


siêu việt, về lịch sử và thời gian tuyến tính, về 


việc tiến tới, phô bày và những đường thẳng! 


Do Thái giáo Tái thiết đã dành sẵn sự bình 
đẳng trọn vẹn cho người nữ kể từ khi nó hình 
thành vào năm 1968, và đã tiến xa hơn bất kỳ 
giáo phái nào trong việc kiến tạo nghi lễ thờ 
phụng trong những dạng thức phi giới tính. Phái 
Cải cách đã dần dần đạt được sự bình đẳng giới, 
và nhiều cộng đoàn phái Cải cách đã cố gắng đối 
mới phụng vụ như yêu cầu đặt ra; chẳng hạn, 
lời nguyện “Lạy ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của 
Abraham,Isaac và ‹Jacob” [1 Ls 29:18] đã trở 
thành “Lạy Đức Chúa của tổ tiên chúng ta, của 
Abraham, lsaac, và ‹Jacob; của Sarah, Rebekah, 
Rachel và Leah”. Do Thái giáo Bảo thủ phải 
tranh đấu để đạt được bình đẳng giới trong khi 
vẫn bảo tồn sự trung tín đối với halakha; việc đưa 
ra quyết nghị vào năm 1988 về việc sắc phong nữ 
rabbì đã gây ra chia rẽ trong nội bộ phong trào. 

Phái Chính thống vẫn ngồi ở một khu tách 
biệt bên trong hội đường, không cho phép gọi 
phụ nữ lên đọc sách Torah hay là tính đến họ 
trong con số tối thiểu cần thiết cho lời nguyện, 
chỉ sắc phong họ thành rabbi, và tiếp tục duy trì 
những khía cạnh khác của halakha theo truyền 
thống, vốn có vẻ hạ thấp người nữ. Dù vậy, phái 
Chính thống cũng không thể không bị tác động 


trước phong trào nữ giới bình quyền; họ đã cải 
tạo các cơ sở giáo dục cho người nữ và cho phép, 
thậm chí là khuyến khích, người nữ tham gia 
vào việc công những lúc không bị xem là không 
tương thích với halakha. Trứ danh là phong trào 
Beis Yaakov, khởi đi từ Ba Lan vào đầu thế kỷ 
nhằm phát triển giáo dục cho trẻ gái, và phong 
trào Rosh Hodesh (Trăng Non) gần đây hơn, đã 
khuyến khích những nhóm cầu nguyện dành cho 
phụ nữ và những hoạt động giáo dục phụ nữ và, 
cùng với những nhóm hội khác, thì hành các biện 
pháp mạnh mẽ để cố kết sự công nhận quyển lợi 
của phụ nữ trong cộng đồng Chính thống. 


22 


lỊ 


` 


“Lề luật vĩnh hằng”, 
thời thế đổi khác 


Ở chương cuối này, chúng ta điểm nhanh lại 
theo thứ tự trước sau vài ví dụ về việc các 
poskim (các rabbl, những người định đoạt lề luật) 
rút ra được điều gì từ những nguồn truyền thống 
để xử lý các rắc rối đương thời. Đây là phương 
cách thực thi cốt yếu. Nếu Torah thực chất là 
một “lề luật vĩnh hằng” như các tín hữu khẳng 
định, hắn là phải tìm được sự hướng dẫn từ trong 
sách bất cứ khi nào, bất kể ở đâu. Những nguyên 
tác đạo lý tổng quát đủ dễ dàng để có thể tìm 
thấy trong Kinh Thánh và sách Talmud, nhưng 
khó mà đưa ra được câu trả lời cho những tra 
vấn chuyên biệt. 

Trong Do Thái giáo, bạn tìm thấy những câu 
trả lời riêng biệt cho khúc mắc của mình thông 


qua halakha, “luật lệ”, nghĩa là một quy trình 
lập luận pháp lý dựa trên nhiều văn bản nguồn 
cũng như những tiền lệ. 

Những tiến bộ đạt được thời hiện đại trong 
bộ môn sinh học và công nghệ y tế đã đặt ra 
những câu hỏi về kinh tế, pháp lý, và đạo đức, 
mà chẳng mấy thứ trong số đó được nghĩ tới lúc 
các nguồn cội của lề luật Do Thái được thành 
hình. Các minh hoạ chúng tôi đưa ra đều được 
rút ra từ những lĩnh vực đầy thách thức này, 
trong đó hàng ngàn Jesponsa (Hỏi và Đáp) của 
các rabbl bấy giờ được ấn hành. Những bệnh 
viện như Shaare Zedek tại jerusalem đã cho 
phép đưa những quy củ của halakha vào sát 
hạch; những cơ sở nghiên cứu học thuật như 
trường Đại học Ben Gurlon tại Beer Sheva đã 
dự phần trong ŸY đức Do Thái; những tổ chức của 
các rabbi như Công đoàn Rabbi của Mỹ cho ấn 
hành những bản cập nhật thường kỳ về halakha 
trong y khoa; và sách cùng những bài viết về vấn 
đề đạo đức và halakha cho y tế được chấp bút bởi 
giới chuyên gia từ mọi giáo phái Do Thái. 

Rabbl của phái Bảo thủ cùng phái Chính 
thống cho biết quyết nghị của họ được dựa trên 
halakha. Phái Bảo thủ chú trọng nhiều hơn đến 
bối cảnh lịch sử. 

Không phải a1 cũng bị thuyết phục rằng tiến 
trình halakha như vậy là ổn. Danlel H. Gordis 


22Áx_ 


đã nêu lên ý kiến rằng thực chất lời phản bác 
của phái Chính thống chống lại việc thụ tinh 
nhân tạo nhờ vào người hiến tặng [artifcial 
InsemInatlon by donor] (AID) phát xuất không 
phải từ một luận điểm chính thực của halakha 
mà đúng hơn là từ sự ghê tổởm với ý tưởng người 
đàn bà đã kết hôn được làm cho thụ thai bởi tình 
trùng của một người đàn ông khác; họ lo ngại, 
nói cho đúng, đến vấn đề về tính dục, tư cách 
làm cha mẹ và bản chất của hôn nhân. “Song 
nếu đây là những vấn đề ẩn bên dưới sự phản 
đối của chúng ta chống lại AID”, Gordis bình 
luận, “chúng ta nên nói rõ ra và bàn thảo những 
vướng mắc này trên cơ sở những mặt tốt lẫn xấu 
của nó, thay vì đánh tráo với những điều nghe có 
vẻ thuộc về halakha bằng cách viện dẫn những 
điều thứ yếu”. Theo đó, ông ủng hộ việc dùng 
những nguồn lực của halakha không phải như 
một hệ thống các hạn định bị tuỳ thuộc vào cách 
diễn giải, mà như một kho dự trữ để tìm kiếm 
phương cách gõ bỏ những ý niệm ám muội về 
tính người, về dự định thần thánh hoá luật lệ; 
đây là những ý niệm mà chúng ta nên dùng làm 
căn cứ cho quyết định của mình trong vấn đề y 
đức. Về đại thể, đây là lập trường của phái Cải 
bách/3»phiái Tại thiết, 

Elliott Dorff, chú trọng vào những vấn đề ở 
phần cuối cuộc đời, nhận thấy rằng lập trường 


—= 
—= 
“ 


của phái Chính thống và phái Cải cách đều 
không thoả đáng. Phái Chính thống bị chi phối 
bởi những quy định và những tiền lệ mà có thể 
họ sẽ áp dụng nhầm lẫn hay sẽ suy diễn tuỳ tiện 
bởi không đánh giá đây đủ sự khác biệt giữa các 
thời đại mà lúc đó các tiền lệ được dựng lên với 
cảnh huống y khoa đã thay đối triệt để ở thời 
đại của chúng ta; phái Cải cách thất bại bởi vì 
cách họ viện dẫn đến những ý niệm như “trách 
nhiệm theo giao kết” thiếu vắng nguyên tắc của 
halakha và rốt cuộc không thể phân biệt được 
với các nguyên tắc đạo đức thế tục theo khuynh 
hướng dân chủ. Tham chiếu của riêng ông, mà 
ông xem như tham chiếu đến phong trào Bảo 
thủ nói chung, là dành cho một lối tiếp cận ba 
gial đoạn. Trước hết, các văn bản nguồn về luật 
lệ và về ý niệm của người Do Thái phải được 
nghiên cứu trong bối cảnh lịch sử của nó. Trên 
cơ sở này, có thể nhận dạng được những điểm 
khác biệt thích đáng giữa tình huống của chúng 
ta và tình huống được dựng lên trong văn cảnh. 
Khi đó và chỉ khi đó mới có thể áp được các văn 
bản nguồn vào tình huống đương thời, sử dụng 
không những khả năng lập luận pháp lý đơn 
thuần mà còn “những suy xét thần học liên quan 
đến bản chất của chúng ta như một giống loài 
được thọ tạo bởi Chúa Trời và theo hình ảnh của 
Chúa Tròi”. 


2 2 = 
``` = 


Việc phá thai 

Phá thai bị cấm theo luật Do Thái, song việc 
đó không bị xem là tội giết người. Bởi vì không 
bị xem là tội giết người, có khả năng là nếu việc 
sinh con đe doaạ mạng sống người mẹ, phá thai 
sẽ được cân nhắc hơn là phó mặc mọi chuyện cho 
tự nhiên, để rồi gây nguy hiểm cho mạng sống 
người mẹ. Nguyên tắc căn bản chi phối việc phá 
thai được chép trong sách Mishna: “Nếu người 
phụ nữ gặp khó khăn trong việc sinh đẻ, họ có 
thể cắt vụn cái thai và đưa nó ra từng mảnh, bởi 
vì mạng sống của người mẹ được coi trọng hơn 
mạng sống của nó. Nhưng nếu phần lớn cái thai 
đã ra bên ngoài (được sinh ra), họ không được 
làm hại nó, bởi không a1 được phép làm hại sinh 
mạng của người khác”. 

Rabbi jJoshua Falk người Ba Lan, sống vào 
thế kỷ 17, nói rằng một đứa bé đang được sinh 
ra là “trạng thái tự nhiên của thế gian”, và theo 
đó mạng sống người mẹ không được ưu tiên đặt 
trên đứa bé; nhưng một bào tha1 chưa được sinh 
ra thì vẫn chưa mang trọn nghĩa của hạn từ 
nefesh (nghĩa đen “linh hồn”, được dùng ở đây 
theo nghĩa là “một cá thể loài người”). 

Không luận điểm nào trong halakha cả ủng 
hộ lẫn chống lại việc phá thai buộc phải có liên 
quan đến quyền của người phụ nữ đối với thân 


2x 227 


<~ 


thể của họ hay, cho vấn đề đó, đến quyền của 
người chồng đối với thân thể người vợ. Vấn đề chỉ 
liên can đến (a) quyền được sống của chính người 
phụ nữ, và (b) quyền lợi của phôi thai hay bào 
thai. Khi những quyền lợi kể trên có mâu thuẫn 
thì cần thiết phải xem xét sức nặng ở quyền lợi 
mà phôi thai hay bào thai có được; dù cho một số 
quyển lợi nào đó có thể có ngay khi thụ tha1, song 
quyền con người đầy đủ cả ở bề rộng lẫn ở hiệu 
lực chỉ bắt đầu khi một đứa trẻ chào đời. 

Không nhà cầm quyền Do Thái nào cho phép 
việc phá thai đơn thuần như một biện pháp kiểm 
soát sinh đẻ. 


Thụ tinh nhân tạo 


Halakha đối mặt với không ít rắc rối khi xét 
đến khả năng cho phép hay ngược lại là cấm cản 
việc thụ tỉnh nhân tạo bởi người hiến tặng. 

Dù cho thụ tỉnh nhân tạo xuất hiện như một 
vấn đề bất thường của thế kỷ 20, sách Talmud 
đã chép lại một tiền lệ về khả năng một trinh 
nữ đã thụ thai “trong một bể tắm” - tức là, đã 
vô tình hấp thu tỉnh trùng tồn đọng trong đó. 
Vụ việc đã được bàn thảo nhiều ở thời Trung cổ; 
song ngay cả nếu các trường hợp này là thuần là 
chuyện viễn tưởng thì các tiền lệ pháp lý tương 
ứng trong xử lý vụ việc đã được đặt ra. 


——P-”“—\. ®SŠ 


Sự phản đối việc thụ tỉnh nhân tạo xem chừng 
là dựa trên cơ sở một dạng quan ngại trong quan 
hệ với công chúng của người Do Thái hơn là dựa 
vào một điều khoản chuyên biệt trong halakha 
có hiên quan. Những người phản đối cảm thấy 
rằng người Do Thái không nên quá dễ dãi trong 
vấn đề đạo lý hơn cả Kitô hữu, và, như Hội thánh 
Công giáo đã lên án việc thụ tĩnh nhân tạo, thì 
sẽ là ô uế thanh danh Do Thái giáo nếu người Do 
Thái lại tỏ ra buông thả như vậy. 


An tử (Euthanasia) 


Ba dạng của “cái chết nhân đạo” có thể được 
xét đến. An tử ưu sinh - nghĩa là, loại bỏ một 
cá thể bị khiếm khuyết hay “không được xã hội 
mong muốn” - không bao giờ được bàn tới trong 
Do Thái giáo. Tranh cãi chú mục vào (a) an tử 
chủ động, theo đó thuốc hay phương cách trị liệu 
khác được tiến hành để đẩy nhanh quá trình giải 
thoát người bệnh khỏi đau đón, hay (b) an tử thụ 
động, theo đó việc điều trị sẽ ngưng lại để người 
bệnh được chết một cách tự nhiên. 

Một nguồn văn bản của rabbi thời trước đã 
dứt khoát viết rằng “Người đang hấp hối vẫn 
được xem như một người còn sống theo mọi ngữ 
nghĩa... Không được vuốt mắt một người hấp hối. 
Nếu có ai chạm vào người họ thì như lời rabbi 


=- .zZ 


Meir đã nói, “Đấy như ngọn lửa trước gió; hễ ai 
chạm vào là lửa tắt”. Giống như, nếu a1 vuốt mắt 
một người hấp hối thì việc đó giống như người 
này đã lấy đi mạng sống của người kia vậy. Điều 
luật quy định rằng nếu việc gì - chắng hạn, tiếng 
ồn của việc bửa củi - ngăn trở quá trình “hồn ha 
khỏi xác”, thì ta phải ngừng việc ấy để cái chết 
đến được nhẹ nhàng. 

Hai điều trên đây đã giúp lập nên nét đặc 
thù của an tử, phân biệt giữa thể chủ động và 
thể bị động, mà phần nhiều halakha đời sau 
xoay quanh việc chắt lọc và áp dụng cho những 
tình huống hiện tại. An tử chủ động thường được 
xem như sát nhân; an tử thụ động đôi khi có thể 
được tiến hành. Thầy thuốc được hối thúc dốc 
hết tâm sức để cứu chữa và kéo dài mạng sống 
người bệnh, dù chỉ thêm được một lúc, và thậm 
chí nếu điều đó nghĩa là người bệnh phải chịu 
nỗi đau khổ to lớn. Một số nguồn có thẩm quyền 
bảo vệ quan điểm cho rằng việc gõ bỏ biện pháp 
duy trì sự sống không giống như “ngưng tiếng 
ồn của việc bửa củi” được nhắc đến trong các văn 
bản cổ xưa; duy trì sự sống là điều trị theo nghĩa 
tích cực, còn tiếng động bên ngoài chỉ là một vật 
căn đối với cái chết. Nhiều người khác thì không 
chắc chắn về những đặc thù này. 

Waldenburg chấp nhận việc sử dụng chất 
kích thích có tác dụng an thần và thuốc giảm 


đau nhằm giảm bớt cơn đau ở người đang hấp 
hối ngay cả khi các chất thuốc này có thể gây 
suy yếu hoạt động của hệ hô hấp và khiến người 
dùng thuốc chết sớm hơn, miễn là ý định khi 
dùng thuốc là để làm giảm bớt cơn đau. Thêm 
nữa, không được khởi động một quá trình duy trì 
sự sống nhân tạo đối với người bệnh đã mắc phải 
những chứng không thể chữa trị được hay không 
thể làm cho hồi lại được, nhưng, nếu hệ thống 
dụng cụ duy trì sự sống nhân tạo đã được lắp 
vào, thì không được dứt nối kết cho đến chừng 
nào người bệnh đã chết, đó là theo các tiêu chuẩn 
của halakha. Để tránh né sự khắc nghiệt ở điều 
lệnh sau, Waldenburg đưa ra một đề nghị lạ 
thường rằng các thiết bị trợ thở sẽ được gắn với 
một đồng hồ đếm giờ tự động; bởi vì chúng sẽ tự 
động ngắt sau một khoảng thời gian hẹn trước, 
nên một quyết định theo chiều hướng tích cực 
sẽ cần phải được đưa ra kịp lúc để các thiết bị 
này tiếp tục hoạt động, và quyết định như vậy sẽ 
không xảy ra trừ khi lúc ấy đã nhóm lên hy vọng 
về một phương cách chữa trị. 

Ngay cả là không được phép tiến hành 
những biện pháp chủ động, và trong nhiều 
trường hợp thì bị động, để khiến cái chết sớm 
đến với người đang chịu đựng đớn đau, nhiều 
người góp công tạo nên halakha chỉ rõ rằng được 
phép cầu nguyện cho sự giải thoát đến với người 


này; trong sách Talmud cũng có ghi chép, hắn 
nhiên là với sự chấp thuận, rằng người hầu gái 
của dJudah Ha-Nasli, khi thấy ông đớn đau cùng 
cực, đã cầu nguyện rằng “Trên kia họ [tức là, 
các thiên thần] đang kiếm tìm ngài, và dưới này 
họ [tức là, bè bạn và những môn đồ của .Judah] 
cũng đang kiếm tìm ngài; mong sao cõi trên cao 
gọi ngài về”. Vị rabbi gốc Thổ Nhĩ Kỳ Hayyim 
Palaggi nhận thấy rằng điều này nên được tiến 
hành bởi những ai không có mối liên hệ với kẻ 
đang khốn khổ; còn họ hàng có thể có động cơ 
không chính đáng. 


Mang thai hộ 


Trong luật Do Thái cả thiên chức làm cha và 
làm mẹ được gắn chặt với cha mẹ “ruột”, và sự 
thật này không thể bị thay đổi bởi bất kỳ toà án 
nào, ngay cả đối với trường hợp nhận con nuôi. 
Nếu một người phụ nữ sinh ra đứa bé nhờ một sự 
cấy ghép, thì đứa bé về mặt di truyền không phải 
con của người phụ nữ này. Chừng nào vai trò của 
người làm cha mẹ còn được kính trọng, thì ngay 
cả cha mẹ nuôi cũng phải được kính trọng.Nhưng 
sự gián cách giữa một người mẹ về mặt di truyền 
và một người mẹ mang nặng đẻ đau ảnh hưởng 
thế nào đến quyền thừa kế, tội loạn luân, và việc 
chuộc lại con đầu lòng? Xem Xh 13:13-16) 


2 &) K = 
= 
` = 


Sự đồng thuận ở những người Chính thống 
hiện tại có vẻ là nếu sự thụ thai và sự cấy ghép 
xảy ra bên trong cơ thể của người phụ nữ, thì 
đứa bé ấy là con của bà ngay cả khi bào thai là 
thành quả của việc đưa từ bên ngoài vào; một 
số người vẫn tin rằng điều này chỉ áp dụng được 
nếu cuộc phẫu thuật chuyển dời đó được thực 
hiện ít nhất là bốn mươi ngày sau khi thụ thai, 
bởi vì trong khoảng thời gian bốn mươi ngày 
sau khi thụ thai thì bào thai đó vẫn chỉ “toàn là 
nước”. Đứa trẻ được hoài thai bởi một người phụ 
nữ trước đó đã được cấy ghép buồng trứng thì là 
con của bà. 

Rõ ràng là phái Chính thống đã bỏ qua 
những suy xét trên vấn đề di truyền; ít ra thì, lập 
trường của họ phù hợp với các văn bản nguồn mà 
hiển nhiên là chưa tính tới di truyền học. Theo 
cách hiểu của sách Talmud về các vai trò của giới 
trong việc sinh sản thì không phải người cha hay 
người mẹ bỏ ra một bộ nhiễm sắc thể đơn bội để 
cùng hợp thành giao tử mà đúng hơn là người 
cha cung cấp “hạt mầm” và người mẹ là “đất cấy” 
mà trong lòng đất ấy đứa con sẽ được nuôi lớn. 
Theo đó thì .J. David Bleich đã sa1 lầm khi rút ra 
kết luận từ việc phân tích một đoạn chép trong 
sách Talmud rằng “Căn cước của người mẹ được 
thiết lập ngay từ ban đầu bởi sự tạo thành giao 
tử”; giao tử, và cả noãn bào, là những khái niệm 


không hề được biết đến trong các văn bản nguồn 
truyền thống của halakha. 


Kết luận 


Những minh hoạ tương tự có thể được rút 
ra từ hầu hết mọi lĩnh vực của đời sống đương 
thời, như việc các poskim tìm kiếm sự hướng dẫn 
từ Kinh Thánh, sách Talmud, và truyền thống 
rabbinic cho lối ứng xử đối với vị thế người nữ, 
việc phân phối phúc lợi, đạo đức trong thương 
mại, bảo vệ môi sinh, và mọi khía cạnh trong 
quan hệ giữa người và người cũng như trong 
nghì thức tôn giáo. Ỏ từng lĩnh vực kể trên, các 
cách thức tiếp cận khác nhau trong việc sử dụng 
những văn bản nguồn ở phái Chính thống, phái 
Bảo thủ, và phái Cải cách lại xuất hiện. 

Thêm vào chu trình ra quyết định là sự 
phỏng đoán về thần học lẫn triết lý mà nhờ đó 
lối giảng dạy truyền thống đã được tuyên bố là 
có thể hiểu thấu trong thế giới hiện đại này, là 
nhu cầu tự vấn lương tâm đòi hỏi phải có sau sự 
biến Shoah, và là thách thức trước trải nghiệm 
mới lạ đối với người Do Thái khi được trao quyền 
lực chính trị. Chưa bao giờ - hắn là chưa bao giờ, 
tính từ những ngày của thời hậu Cổ đại - thế giới 
Do Thái trải qua nhiều nhiễu loạn về xúc cảm và 


suy tư như vậy. 


23 


% =— 
¬ 
“ng 


Và cũng chưa bao giờ nó tạo thành những 
phản ứng mãnh liệt đến thế. Cái nhìn tóm lược 
của chúng ta vào Do Thái giáo đã chỉ ra điều gì 
đó về sự phong phú và đa dạng của những phản 
ứng này, sẽ là lời chứng thực cho sức sống bền bì 
vẫn đang tiếp tục của một truyền thống cổ xưa 
lúc nào cũng sẵn sàng tự làm mới trong lòng thế 
giới đang biến đối. 

Con đường phía trước là không dễ dàng. Hoà 
bình vẫn lắng tránh Vùng đất của Israel, cộng 
đồng Do Thái lưu vong phải chịu tổn thất từ việc 
bị đồng hoá lẫn thu giảm kích thước dân số, và 
chia rẽ trong chính trị và tôn giáo vẫn còn dai 
dẳng. Dù vậy, chỉ căn cứ vào ý hướng thì chắc 
chắn sẽ thất bại trong cố gắng nhận ra từ đống 
hỗn độn một cảm thức của tái khám phá và đối 
mới, mà đó sẽ là điềm báo tốt lành cho một tương 
lai sẽ đến với đức tin và giống dân hằng tồn tại 
từ xa xưa trong sử sách này. 


Phụlục A 


13 nguyên tắc của đức tin 


| Trước tiên là được lậprabởiMosesMaimonides, 


chép trong trước tác Bình giảng về sách 


Mishna, được soạn vào khoảng năm 1160. 


23 


Tôi tin tưởng với đức tin tuyệt đối rằng: 


. Đấng Tạo dựng là Thiên Chúa và là Đấng hướng 


dẫn cho mọi thứ hiện hữu. 


. Đấng Tạo dựng là Đấng Duy nhất; sự nhất thể 


ở Ngài không giống bất kỳ điều gì khác; Ngài 
là Đức Chúa của chúng ta và Ngài hiện hữu 


vĩnh cửu. 


. Đấng Tạo dựng không có thể xác hay đặc điểm 


thân thể nào, và không thể bị so sánh với bất cứ 


thứ gì hiện hữu. 


. Đấng Tạo dựng là khởi đầu và là kết thúc cho 


mọi hữu thể. 


XS 
=—— 
= 

NA Đg 


. Cầu nguyện đến Chúa Trời, chứ không phải đến 


một hữu thể nào khác. 


6. Mọi lời tiên trì ban ra là đúng thật. 


10. 


11. 


12. 


15. 


. Lời tiên trl của Moses là đúng thật, và Người là 


cha (nghĩa là, ông tổ) của mọi tiên tri, cả thời 
trước lẫn đời sau Người. 


. Lễ luật [Torah] bấy giờ trong tay ta vốn là được 


ban cho Moses. 


. Lê luật [Torah] ấy sẽ không bị biến đối, cũng 


như Đấng Tạo dựng sẽ không ban thêm Lễ luật 
[Torah] nào khác. 

Đấng Tạo dựng biết hết mọi hành vi và suy nghĩ 
của mọi người. 

Ngài ban thưởng cho al giữ gìn điều răn của Ngài, 
và trừng phạt những kẽ bất tuân. 

Dù qua bao chậm trễ, phải luôn mong chờ Đấng 
Messiah đến với đời. 

Kẻ đã chết sẽ được hồi sinh. 


Phụ lục B 


Cương lĩnh Philadelphia 
của phái Cải cách 


ộ1 nghị Philadelphia, ngày 3-6 tháng Mười 
một năm 1861. 


Tuyên cáo về Nguyên tắc 

1. Ÿ định của dân tộc Israel mong đợi sự xuất 
hiện Đấng Messia không phải để phục hồi 
một nhà nước Do Thái xưa cũ của dòng dõi 
Vua David, trong mối liên quan đến cuộc ly 
tán thứ hai khỏi các dân tộc trên mặt đất, 
mà là sự hợp nhất mọi con dân của Chúa 
Trời để cùng tuyên nhận một Đức Chúa nhất 
thể, nhằm nhận chân sự nhất thể ở mọi thụ 
tạo có lý trí và bổn phận của họ đối với việc 
thánh hoá đạo lý. 


23 


= 
=— 
= 
ẨN SG 


2. Chúng ta xem sự huỷ diệt cộng đồng thịnh 
vượng thứ hai của người Do Thái không phải 
như một hình phạt cho tội lỗi mắc phải của 
dân tộc Israel, như một kết quả của chủ đích 
thiêng liêng đã được mặc khải cho Abraham, 
vốn, đã ngày càng trở nên rõ ràng hơn trong 
tiến trình lịch sử thế giới, bao hàm trong đó 
là sự phân tán của người Do Thái đến mọi 
vùng miền trên mặt đất, để tiến đến sự nhận 
chân về sứ mệnh tư tế cao cả của họ, để dẫn 
dắt các dân tộc đến nguồn hiểu biết cùng sự 
thờ phụng đúng thực về bên Chúa Trời. 

3. Chức Thượng tế của Aaron và cách thờ 
phụng theo lối hiến sinh của Moses tại Đền 
thờ là những bước chuẩn bị cho việc tư tế 
đích thực của toàn thể loài người, vốn đã bắt 
đầu bằng việc người Do Thái sống phân tấn, 
và chuẩn bị cho sự hiến dâng tấm lòng thành 
thật cùng việc thánh hoá đạo lý, mà tự thân 
sẽ được hài lòng cũng như được chấp nhận 
bởi Đấng Chí Thánh. Các thể chế trên đây, 
là bước đầu cho lòng mộ đạo sâu sắc hơn, vốn 
được giao phó cho đời trước, một lần cho mãi 
mãi, cùng sự huỷ diệt của Đền thờ thứ hai, 
và chỉ trong ngữ cảnh này - như những ảnh 
hưởng mang tính truyền dạy có được từ đời 
trước - họ mới được nhắc tới trong những lời 
lẽ chúng ta nguyện cầu. 


4239 


24 


^^ 


4. Mọi nỗ lực khu biệt giữa con cái của Aaron 


và không của Aaron, xét trong liên quan 
đến nghi thức và bổn phận tín ngưỡng, do 
vậy không thể chấp nhận được, cả trong thờ 
phụng tín ngưỡng lẫn đời sống xã hội. 


. Việc chọn Israel như là dân tộc của tín 


ngưỡng, như là kẻ mang ý niệm nhân văn 
cao đẹp nhất, là vẫn như từ trước đến nay, 
được đề cao mạnh mẽ, và chính bởi nguyên 
do này, hễ được nhắc lại, thì phải nhắc lại 
điều đó cùng sự chú trọng toàn vẹn đặt trên 
sứ mệnh nâng đỡ thế gian và tình yêu Chúa 
Trời cho mọi con dân của Ngài. 


. Niềm tin vào sự hồi sinh thể xác là không có 


cơ sở thần học và học thuyết về sự bất tử quy 
chiếu đến sự tồn tại sau hiện hữu của riêng 
linh hồn. 


. Cấp bách như việc thuần thục ngôn ngữ 


Hebrew, mà nhờ đó kho báu của mặc khải 
thiêng liêng đã được truyền lại và nhờ đó 
khối di sản bất diệt của một nền kinh văn, 
có sức ảnh hưởng đến mọi dân tộc văn minh, 
đã được bảo tồn, phải luôn là nỗi khao khát 
trong chúng ta để hoàn thiện một bổn phận 
thiêng liêng, dù rằng ngôn ngữ ấy nay đã 
thành ra không thể hiểu nổi đối với đa số 
các đạo hữu của chúng ta; theo đó, như được 
khuyến cáo trước tình cảnh hiện tại, phải 


=m— 
—= 


dọn chỗ cho lời nguyện được vang lên bằng 
một ngôn ngữ có thể hiểu được, bởi lời cầu 
nguyện ấy, nếu không hiểu được thì chỉ là 
một hình thể không có linh hồn. 


Hội nghị cũng thông qua nghị quyết cho việc 
kết hôn lẫn ly hôn, và trong khi vẫn giữ nguyên 
tác mẫu hệ trong xác định tính trạng Do thái, đã 
nhấn mạnh rằng đứa trẻ của một người mẹ Do 
Thái thì là người Do Thái cho dù đó là một đứa 
trẻ nam chưa cắt bao quy đầu. 


_4-241 


Gợi ý phần đọc thêm 


M: trong những cách dễ dàng nhất để tìm 
iểu thêm về Do Thái giáo là lướt qua các 
trang trong hai mươi tập sách bản tiếng Anh của 
bộ Do Thái Bách khoa Toàn thư (Encyclopedia 
¿Juda1ca), được ấn hành tại ‹Jerusalem năm 1972. 
Cũng có vô số những bộ từ điển hay bách khoa 
thư khác, kể cả ấn bản một tập của bộ .Judarca. 

Hãy gặp gõ và trò chuyện với người Do Thái, 
đọc báo chí Do Thái, hấp thụ bất ky điều gì bạn 
có thể qua các tiểu thuyết và chuyện kể của các 
tác giả như Isaac Bashevis Singer, ChaIm Potok, 
và Elie Wlesel. Internet có vô số trang mạng về 
người Do Thái, Do Thái giáo hay Israel. 

Dù vậy, cũng có lời cảnh báo. Bản dịch các 
tác phẩm kinh điển của Do Thái giáo Rabbinic là 
có sẵn, bao gồm cả sách Talmud. Nhưng nếu thật 


246Ă&_ 


sự muốn đào xới một văn bản nguồn chính thống, 
ngay cả qua ngôn ngữ dịch, bạn sẽ cần một người 
hướng dẫn, không phải vì văn bản bị tối nghĩa có 
chủ đích, mà đúng hơn là toàn bộ cung cách bạn 
suy nghĩ khi nói đến các nền văn minh có thể rất 
khác biệt, và bạn sẽ cần một chuyên gia để giúp 
“tháo gỡ” những lớp ngữ nghĩa. 

Các gợi ý được sắp xếp theo thứ tự các chương 
là dành cho những ai muốn theo đuổi theo các ý 
tưởng đã được nêu lên trong sách này: 


Lời giới thiệu 

-  Leon Klenicki và Geoffrey Wigoder, A Dictionary of the 
Jewish-Christian Dialogue (New York: Paulist Press, 1984). 

- __ Lionel Kochan, The Jew and his History (New York: Schocken 
Books, 1977). 


Chương †1 | 

-_ Bernard Lewish, The Jews of Islam (Princeton NJ: Princeton 
University Press, 1984). 

- Michael A. Meyer, Jewish ldentity in the Modern World 
(Seattle & London: University of Washington Press, 1990). 

- _ Jonathan Webbber (ed.), Jewish ldentities in the New Europe 
(London and Washington: Oxford Centre for Hebrew and 
Jewish Studies with the Littman Library of Jewish Civiliza- 
tion, 1994). 


Chương 2 

- - Hershel Shanks (ed.), Christianity and Rabbinic Judaism: 
A Parallel History of Their Origins and Early Development 
(Washington: Biblical Archaeology Society, 1992). 


Jacob Saperstein, Moments of Crisis in Jewish-Christian Re- 
lations (London/Philadelphia: SCM Press/Trinity Press In- 
ternational, 1989). 

Nicolas De Lange, Origen and the Jews (Cambridge: Cam- 
bridge University Press, 1976). 


Chương 3 


Ephraim E. Urbach, tr. l. Abrahams, The Sages (Cambridge, 
MA and London: Harvard Ủniversity Press, 1987). 

Gaon Saadla, tr. Samuel Rosenblatt, The Book of Beliefs and 
Opinions (New Haven: Yale University Press and London: 
Oxford University Press, 1948). 

l. Twersky (ed.), A Maimonides Reader (New York: Behrman 
House, 1972). 

David Sorkin, Moses Mendelssohn and the Religious Enlight- 
enment (London: Peter Halban, 1996). 


Chương 4 


S5. Y. Agnon, Days of Awe (New York: Schocken Books, 1965). 
|rving Greenberg, The Jewish Way: Living the Holidays (New 
York, London: Summiit Books, 1988). 

The Jewish Catalog, biên tập lại bởi Richard Siegel và những 
người khác. Ấn bản Catalog đầu tiên không rõ ngày tháng, 
bản thứ hai là năm 1976. 


Chương 5 


24 


The Daily Prayer Book of the United Hebrew Congregation of 
the British Commonwedlth of Nations (Centenary Edition; 
London: Singers Prayer Book Publication Committee, 
1990). | 

Siddur Lev Chadash (Sách kinh lễ) (Union of Liberal and 
Progressive Synagogues, London 1995/5755). 


` 


= 
== 


- _ Arthur ŠS. Green (ed.), Jewish Spirituality (2 tập) (New York: 
Routledge & Kegan Paul and London: SCM, 1987). 

- Louis Jacobs, Hasidic Prayer; With a new Introduction 
(ondon and Washington: Littman Library of Jewish 
Civilization, 1993 (Ấn bản thứ hai)) 

-.. ElenUmansky và Dianne Ashton,FourCenturies ofJewish Wom- 
ers Spiritudlity:A Sourcebook (Boston: Beacon Press, 1992). 


Chương 6 

- Rela M. Geffen (ed.), Celebration and Renewadl: Rites of 
Passage in Judaism (Philadelphia and Jerusalem: Jewish 
Publication Society, 1993). 


Chương 7 

- - Michael A. Meyer, Response to Modernity: A History of the 
Reform Movement in Judaism (New York, Oxford: Oxfordd 
University Press, 1988). 

- _ The Jew in the Modern World: A Documentary History, Paul 
Mendes-Flohr và Yehuda Reinharz (eds.) (New York and 
Oxford: Oxford University Press, 1980). 

- - Rebecca T. Alpert và Jacob J. Staub, Exploring Judaism: A 
Recontructionist Approach (New York: Reconstructionist 
Press, 1985). 

- —M.L. Raphael, Profiles in American Judaism: The Reform, 
Conservative, Orthodox and Reconstructionist Traditions In 
Historical Perspective (San Francisco: 1984). 

- —R. Bulka (ed.), Dimensions of Orthodox Judaism (New York: 
1983). 


Chương 8 
-__ David Vital, The Origins ofZionism (Oxford: Clarendon Press, 
1975). 


_ vố--Ð 5 
^^ Z2, “— =—— 


Michael Marrus, The Holocaqust in History (Penguin Books, 
1987). 

David J. Blumenthal, Facing the Abusing God (Louisville KY: 
Westmenster/John Knox, 1993). 

Judith Plaskow, Standing Again at Sinai: Judaism from a 
feminist Perspective (San Francisco: Harper, 1993). 
Contemporary Jewish Religious Thought, Arthur Cohen và 
Paul Mendes-Flohr (eds.) (New York: Free Press, 1987). 


Chương 9 


246- 


J. David Bleich, Bioethical Dilemmas: A Jewish Perspective 
(Hoboken Nữ: Ktav, 1993). 

David Feldman, Marital Relations, Birth Controland Abortion 
in .Jewish Law (New York: Schochken Books, 1974). 

Elliot N. Dorff và Louis E. Newman, Contemporary Jewish 
Ethics and Morality: A Reader (New York, Oxford: Oxford 
University Press, 1995). 

J. David Bleich, Contemporary Halakhic Problems (tập 3) 
(New York: Ktav, 1989). 


Âm S*Ằ 


DẪN LUẬN VÉ DO THÁI GIÁO 
Norman Solomon 
vÁT 


NHÀ XUẤT BẢN HỎNG ĐỨC 

65 Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

ĐT :39.260.031 

Ã =—=  .—=-=-..ẽ= 
Chịu trách nhiệm xuất bản : Giám đốc - BÙI VIỆT BÁC 

Chịu trách nhiệm nội dung : Tổng biên tập - LÝ BÁ TOÀN 


Biên tập : Nguyễn Khắc Oánh 
Biên tập Văn Lang : Phan Đan 

Trình bày : Minh Trinh 

Vẽ bìa : Hs. Quốc Ân 

Sửa bản in : Diễm Ly 

=4 


CÔNG TY CP VĂN HÓA VĂN LANG - NS. VĂN LANG 
40 - 42 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM 
ĐT : 38.242157 - 38.233022 - Fax : 38.235079 
In 1.000 cuốn khổ 12x20 cm tại Xưởng in Cty CP Văn hóa Văn Lang 
06 Nguyễn Trung Trực, P.5, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM. 
Xác nhận ĐKXB số : 179-2016/CXBIPH/55-02/HĐ. 
QĐXB số : 152/QĐÐ - NXBHĐ, ngày 21/01/2016. 
ISBN : 978-604-86-8529-4. 
In xong và nộp lưu chiều quý 1 năm 2016. 


